


VÈ BỆNH TIM MẠCH 








S]; NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


https:/ftieulun.hopto.org 


HỎI VÀ ĐÁP 
Vf BỆNH TIM MRPH 


https://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
PGS.TS. PHẠM VĂN LINH 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
PHẠM CHÍ THÀNH 


Thành viên 
TRẦN QUỐC DÂN 
TS. NGUYÊN ĐỨC TÀI 
TS. NGUYÊN AN TIÊM 
NGUYÊN VŨ THANH HẢO 


https://tieulun.hopto.org 


PGS.TS. VŨ ĐIỆN BIÊN 
(Chủ biên) 


_—_ HỎI VÀ ĐÁP 
VÉ BỆNH TIM MẠCH 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2016 


https://tieulun.hopto.org 


Chủ biên 


PGS.TS. VŨ ĐIỆN BIÊN 


Cùng tham gia 


TS. PHẠM THÁI GIANG 
PHẠM THẾ THỌ 
PHẠM VĂN CHÍNH 


https://tieulun.hopto.org 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Bệnh tim mạch tuy không còn là vấn đề xa lạ với 
nhiều người nhưng vẫn còn không ít người chưa hiểu hết 
về những bệnh tim mạch thường gặp và mức độ nguy 
hiểm của nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện nay, các bệnh 
tim mạch đang là mối lo ngại lớn của các tổ chức y tế trên 
thế giới bởi số người mắc bệnh cũng như tử vong do các 
bệnh về tim mạch vẫn không ngừng tăng lên. Một số 
bệnh tim mạch thường gặp như: huyết áp cao, bệnh động 
mạch vành, suy tim, xơ vữa động mạch,... Có rất nhiều 
nguyên nhân và yếu tố trong cuộc sống làm tăng khả 
năng xuất hiện và tiến triển của bệnh tim mạch, do đó 
hiểu rõ về những yếu tố nguy cơ này để chủ động có kế 
hoạch phòng ngừa là một trong những cách tốt nhất giúp 
chúng ta tránh xa căn bệnh nguy hiểm này. 

Nhằm mục đích mang lại cho bạn đọc những kiến 
thức khái quát cơ bản về những nguyên nhân, yếu tố 
nguy cơ của bệnh tim mạch, cũng như những phương 
thức để phòng tránh, hạn chế bệnh tình không phát 
triển, những hướng điều trị và những loại thuốc điều 
trị của bệnh này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật tổ chức xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về bệnh 
tìm mạch do PGS.TS. Vũ Điện Biên - Chủ nhiệm Bộ 


https://tieulun.hopto.org 


môn Nội tim mạch, Viện Nghiên cứu khoa học y dược 
lâm sàng 108 làm chủ biên. 

Với những kiến thức mà cuốn sách đem lại, khi có 
những triệu chứng của bệnh tim mạch, bạn đọc nên 
đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và 
điều trị thích hợp. 

Trong quá trình biên soạn cuốn sách chắc chắn khó 
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của bạn đọc, của các nhà 
chuyên môn để lần xuất bản sau nội dung cuốn sách 
được hoàn thiện hơn. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 10 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


PHẦN MỘT 


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
VỀ TĂNG HUYẾT ÁP 


https://tieulun.hopto.org 


https://tieulun.hopto.org 


1. Huyết áp là gì? 


- Huyết áp là áp lực máu ở trong lòng động 
mạch. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của tim 
và sức cản của động mạch. 

- Khi tim co bóp, máu sẽ được bơm ra ngoài và 
ép vào thành động mạch làm mạch máu căng lên. 
Số đo huyết áp ở thời điểm này gọi là huyết áp 
tâm thu (ví dụ: 120mmHg) hay huyết áp tối đa. 
Đau khi co bóp tim sẽ giãn ra và thành động mạch 
sẽ trở về trạng thái ban đầu. Số đo huyết áp tại 
thời điểm này gọi là huyết áp tâm trương (ví 
dụ: 80mmHg) hay huyết áp tối thiểu. 


2. Thế nào là tăng huyết áp? 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), huyết áp 


bình thường đo ở cánh tay là 120/80mmHg, có 
nghĩa là huyết áp bình thường ở người lớn trong 
một thời điểm. Huyết áp là một con số thay đổi 
theo thời gian, theo độ tuổi trạng thái tâm sinh lý 
và nhiều yếu tố khác. Cho đến nay, Tổ chức Y tế 
thế giới và Hội tăng huyết áp thế giới (SH) đã 
thống nhất gọi là tăng huyết áp khi huyết áp tâm 
thu > 140mmHg hoặc huyết áp tâm trương > 
90mmH1g. 


https://tieulun.hopto.org 


3. Tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp trong 
cộng đồng là bao nhiêu? 


- Tăng huyết áp là một trong những nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong sớm cho gần 9,4 triệu 
người trên thế giới mỗi năm, và con số này ngày 
càng tăng lên. Có hơn một tỷ người trên toàn cầu 
đang mắc tăng huyết áp. Năm 2008, tỷ lệ chung 
về tăng huyết áp trên toàn thế giới đối với người 
lớn từ 25 tuổi trở lên là khoảng 40%, tỷ lệ này ở 
khu vực Đông Nam Á là khoảng 35%. 

- Theo điều tra dịch tễ học của Viện Tim mạch 
quốc gia (giai đoạn 2002-2008), tỷ lệ mắc tăng 
huyết áp ở Việt Nam là 25,1% dân số (ở nam 
28,3% và ở nữ 23,1%). Như vậy, cứ 10 người dân 
thì có tới 4 người mắc tăng huyết áp. Ở những 
người từ 65 tuổi trở lên tỷ lệ này chiếm tới ð3,4- 
68,8%, nghĩa là hơn một nửa số người cao tuổi 
mắc tăng huyết áp. 


4. Tại sao gọi tăng huyết áp là “kẻ giết 
người thầm lặng”? 


-_ Tăng huyết áp là một bệnh gây tử vong nhưng 
không có các triệu chứng sớm, đặc trưng. Nó có thể 
tiến triển âm thầm trong 15-20 năm đầu. Người bị 
tăng huyết áp vẫn sống và làm việc bình thường 
trong khi bệnh đang hủy hoại cơ thể dần dần và dẫn 
tới cái chết. Do đó, các nhà tim mạch học gọi tăng 
huyết áp là “kẻ giết người thầm lặng”. 


10 


https://tieulun.hopto.org 


- Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ quan 
trọng và độc lập đối với bệnh động mạch vành, 
suy tim mạn tính, đột quy và bệnh thận. Nó thúc 
đẩy sự phát triển của các bệnh kể trên, làm người 
bệnh tàn phế hoặc tử vong. 


5. Làm sao để nhận biết các triệu chứng 
tăng huyết áp? 


- Các triệu chứng tăng huyết áp rất phức tạp, 
một số triệu chứng giống triệu chứng của bệnh 
khác, tùy thuộc vào thể trạng từng người mà có 
biểu hiện khác nhau. Có nhiều yếu tố tham gia 
điều chỉnh huyết áp (thần kinh, nội tiết, nhiệt độ, 
hoạt động thể lực,...), nên khi có triệu chứng tăng 
huyết áp người ta dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với 
bệnh khác mà không chú ý. 

- Tăng huyết áp không có triệu chứng lâm 
sàng điển hình. Các triệu chứng tăng huyết áp 
thường gặp như: người bệnh cảm thấy nhức đầu, 
chóng mặt, ù tai, mất ngủ mức độ nhẹ, hoa mắt. 
Tuy nhiên, ở một số người có các triệu chứng dữ 
đội hơn như đau vùng tim, giảm thị lực, thở gấp, 
mặt đỏ bừng, tái xanh, nôn ól, hổi hộp, hốt 
hoảng,... Có triệu chứng như vậy, có thể là do biến 
chứng hoặc mức độ tăng huyết áp đã nặng. 

- Triệu chứng điển hình duy nhất là con số 
huyết áp tăng cao œ 140/90mmHg) khi đo bằng 
máy đo huyết áp, có thể do nhân viên y tế hoặc 
chính bệnh nhân hoặc người nhà đo. 


11 


https://tieulun.hopto.org 


6. Muốn biết được con số huyết áp bạn cần 
làm những điều gì? 


- Máy đo huyết áp còn gọi là huyết áp kế. Có 
loại huyết áp kế đồng hồ, huyết áp kế thủy ngân 
và huyết áp kế đo tự động. Người ta sử dụng 
huyết áp kế để đo và xác định huyết áp của đối 
tượng được kiểm tra. Hằng năm, các huyết áp kế 
thường được chuẩn lại để đo huyết áp chính xác. 
Loại huyết áp kế tự động cần được kiểm tra pin, 
nếu pin yếu sẽ cho con số huyết áp không còn 
chính xác nữa. Máy Holter huyết áp là máy đo 
huyết áp liên tục trong 24 giờ chỉ dành cho những 
trường hợp đặc biệt để xác định có hay không tăng 
huyết áp thực thụ hoặc phục vụ cho điều trị tăng 
huyết áp ở một số bệnh nhân phức tạp. 

- Người được đo huyết áp cần được nghỉ ngơi 5- 
10 phút trước khi đo, tư thế ngồi hoặc nằm thoải 
mái trong môi trường yên tĩnh. Người thực hiện 
đo huyết áp là nhân viên y tế, bác sĩ. Nếu bệnh 
nhân hoặc người nhà tự đo huyết áp thì phải được 
nhân viên y tế hoặc bác sĩ hướng dẫn thực hành 
đạt yêu cầu về phương pháp đo huyết áp. 

- Khi có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ tăng 
huyết áp hoặc tự đo huyết áp thấy huyết áp tăng 
œ 140/90mmHg) bạn cần đến cơ sở y tế gần nhất 
để được đo huyết áp và nghe tư vấn của thầy 
thuốc. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm để 
biết con số huyết áp là một điều hết sức cần thiết 


12 


https://tieulun.hopto.org 


đối với mọi người nhằm dự phòng và điều trị sớm 
nếu có bệnh. Mọi người cần phải biết con số 
huyết áp của mình như biết rõ ngày sinh 
của mình. 


7. Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc 
tăng huyết áp? 


- Hút thuốc (thuốc lá, thuốc lào): Thuốc lá làm 
cho xơ cứng mạch máu dẫn đến tăng huyết áp, 
ngoài ra còn gây ung thư và các bệnh phổi, đau 
thắt ngực và đột quy. 

- Thừa cân và béo phì. Thông thường cân nặng 
của một người bằng số lẻ của chiều cao người đó là 
phù hợp (1m50 thì nặng 50 kg), nếu tăng thêm ð- 
10% cân nặng là thừa cân, còn tăng thêm > 10% 
gọi là béo phì. 

- Ít hoạt động thể lực. Những người tiêu tốn 
nhiều thời gian trong một ngày vào các hoạt động 
như ngồi tại chỗ, đọc sách hoặc xem truyền hình, 
sử dụng máy tính. 

- Chế độ ăn nhiều muối: Lượng muối cần thiết 
dùng hằng ngày cho mỗi người là từ 920-2.300mg, 
nếu vượt quá lượng này là ăn nhiều muối. Các 
nghiên cứu khoa học từ hơn 100 năm nay đã cho 
thấy mối quan hệ giữa lượng muối hấp thụ vào cơ 
thể và bệnh tăng huyết áp. 

- Uống nhiều bia, rượu: Theo tiêu chuẩn quốc 
tế, nam giới uống trên ð đơn vị chuẩn, nữ giới 
uống trên 4 đơn vị chuẩn trong vòng 2 giờ hoặc 


1ã 


https://tieulun.hopto.org 


nam giới uống trên 15 đơn vị chuẩn, nữ giới uống 
trên 7 đơn vị chuẩn trong một tuần được gọi là 
uống nhiều rượu (1 đơn vị chuẩn = 355ml] bia hoặc 
148ml] rượu vang hoặc 44ml] rượu mạnh 40% cồn). 
Các nghiên cứu cho thấy, người uống hơn 60g 
côn/ngày thì nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp gấp 
1,ỗ lần người không uống. 

- Căng thẳng (stress): Căng thẳng làm kích hoạt 
mạnh mẽ hệ thần kinh giao cảm gây tăng huyết áp , 
tăng nhịp tim, nhịp thở và trương lực cơ bắp. 

- Tuổi càng cao càng dễ bị tăng huyết áp: Theo 
điều tra dịch tễế học tại Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp 
là 5,6% ở độ tuổi 25-34, tăng lên 29,6% ở độ tuổi 45- 
54 và tăng cao hơn nữa đến 53,4% ở độ tuổi 6ð-74. 

- Yếu tố di truyền và tiền sử gia đình có tăng 
huyết áp (cha, mẹ, anh, chị em ruột) là những yếu 
tố nguy cơ cao dẫn tới mắc tăng huyết áp. 

- Bệnh thận mạn tính là một trong số yếu tố 
nguy cơ gây tăng huyết áp. 

- Các rối loạn tuyến thượng thận và tuyến giáp 
cũng gây tăng huyết áp. 

- Hội chứng ngừng thở khi ngủ: Các giai đoạn 
ngừng thở trong lúc ngủ kéo dài thường kèm theo 
tăng huyết áp. 


§. Nguyên nhân của tăng huyết áp là gì? 


Có hai dạng tăng huyết áp: tăng huyết áp 
nguyên phát, hay còn gọi là tăng huyết áp vô căn 
hoặc bệnh tăng huyết áp; tăng huyết áp thứ phát 


14 


https://tieulun.hopto.org 


là tăng huyết áp mà bác sĩ xác định được nguyên 
nhân gây tăng huyết áp. 

-_ Đại đa số tăng huyết áp ở người lớn là không 
có căn nguyên (hay bệnh tăng huyết áp) chiếm 
tới hơn 95%. 

- Tăng huyết áp thứ phát (hay tăng huyết 
áp có căn nguyên). Những trường hợp sau cần 
được chú ý tìm nguyên nhân: 

+ Phát hiện tăng huyết áp ở người dưới 30 tuổi 
hoặc trên 60 tuổi. 

+ Tăng huyết áp rất khó kiểm soát bằng thuốc. 

+ Tăng huyết áp tiến triển nhanh hoặc mức độ 
tăng huyết áp cao đột ngột. 

+ Có biểu hiện bệnh của cơ quan khác mà có 
thể là nguyên nhân gây tăng huyết áp. 

Một số nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát 





Các bệnh về thận: 

- Viêm cầu thận cấp 

- Viêm cầu thận mạn 

- Đỏi thận 

- Viêm thận kẽ 

- Hẹp động mạch thận... 





Các bệnh nội tiết: 

- U tủy thượng thận (Pheocromocytom) 
- Cushing 

- Cường aldosteron 

- Cường giáp 

- Cường tuyến yên... 











1Ô 


https://tieulun.hopto.org 





Các bệnh hệ tim mạch: 

- Hỗ van động mạch chủ (gây tăng huyết áp 
tâm thu đơn độc) 

- Hẹp eo động mạch chủ (gây tăng huyết áp 
ch1 trên) 

- Bệnh viêm quanh động mạch (Takayashu) 

- Hẹp, xơ vữa động mạch chủ bụng, hẹp động 


mạch thận 





Do dùng một số thuốc: 

- Cam thảo 

- Các thuốc cường giao cảm (ví dụ: các thuốc 
nhỏ mũi chữa ngạt...) 

- Thuốc tránh thai... 





Nguyên nhân khác: 
- Ngộ độc thai nghén 


- Rối loạn thần kinh 











9. Bệnh tăng huyết áp gây ra những hậu 
quả øì cho người bệnh? 


Tăng huyết áp nếu không được phát hiện sớm, 
điều trị kịp thời hoặc không tuân thủ điều trị tốt 
sẽ gây ra nhiều hậu quả cho người bệnh mà các 
nhà chuyên môn gọi là biến chứng hoặc tổn 
thương cơ quan đích do bệnh gây ra. 


16 


https://tieulun.hopto.org 


a) Biến chứng tim do tăng huyết áp: 


-_Dày cơ tim, lâu ngày gây suy tim. 

- Bệnh mạch vành gồm thiếu máu cơ tim thầm 
lặng, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và đột 
tử do tim. 

- hoạn nhịp tim (ngoại tâm thu, rung nh†,...) 


b) Biến chứng não do tăng huyết áp: 


- Cơn thiếu máu não thoáng qua. 

- Suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. 

- Đột quy (tai biến mạch máu não) gồm nhồi 
máu não (nhũn não) và xuất huyết não (chảy máu 
não, võ mạch máu não). 

- Bệnh não do tăng huyết áp (nôn mửa, chóng 
mặt, co giật, hôn mê,...). 


c) Biến chứng thận do tăng huyết áp: 


- Thiếu máu thận cấp trong cơn tăng huyết áp. 
- Bệnh thận và cầu thận. 
- Suy thận mạn tính và bệnh thận giai đoạn cuối. 


d) Biến chứng mắt do tăng huyết áp: 


- Thiếu máu võng mạc cấp trong cơn tăng 
huyết áp. Bong võng mạc gây mờ mắt, nhìn đôi, 
thậm chí mù. 

- Gây xơ vữa các động mạch võng mạc, thoái 
hóa hoàng điểm, xuất huyết võng mạc là biến 
chứng mạn tính do tăng huyết áp. 


17 


https://tieulun.hopto.org 


e) Biến chứng 
mạch máu do tăng 
huyết áp: 


- Phình giãn hoặc 
lóc tách các động 





mạch lớn (động mạch 
chủ ngực hoặc bụng). 

- Gây xơ vữa động mạch ngoại vi làm hẹp tắc 
các động mạch chân (đau cách hồi, hoại tử ngón 
chân). 

Tất cả biến chứng trên: (1) làm bệnh nặng dần 
gây giảm sút sức khỏe, tàn phế (62% đột quy và 
49% đau thắt ngực do tăng huyết áp) và tử vong, 
hoặc đột ngột hoặc từ từ làm giảm tuổi thọ (từ 10 
đến 20 năm); (2) về mặt xã hội, làm giảm nguồn 
lực xã hội (thường nằm trong độ tuổi lao động có 
chất lượng, có kinh nghiệm), làm tiêu hao nguồn 
tài chính do tăng chi phí điều trị. 


10. Độ và giai đoạn tăng huyết áp là gì? 


Độ của tăng huyết áp là dựa trên phân loại con 
số huyết áp. Độ của tăng huyết áp có thể thay đổi 
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là thuốc 
điều trị hạ huyết áp. 

Giai đoạn của tăng huyết áp được dựa trên 
đánh giá các biến chứng hoặc tổn thương cơ quan 
đích do bệnh gây ra. Giai đoạn tăng huyết áp 
thường không thể thay đổi hoặc đảo nghịch được 
một khi biến chứng đã xảy ra. Thầy thuốc căn cứ 


18 


https://tieulun.hopto.org 


vào tổn thương cơ quan đích để tiên lượng và điều 
trị chính xác hơn cho người bệnh. 

Độ và giai đoạn của tăng huyết áp là căn cứ 
chính cùng với một số yếu tố khác để đánh giá 
nguy cơ tim mạch tổng thể nhằm xác định bước 
đầu và mục tiêu, chiến lược cho điều trị. 

Phân loại huyết áp 
ở người lớn (từ 18 tuổi trở lên) 
theo Hội Tim mạch học Việt Nam 














(năm 2008) 

¿ Huyết á 
Huyết áp Nang 

Phân độ tâm thu lu ức 
(mmHg) EmimiHp) 

Tối ưu < 120 và <80 

Bình thường 120- 129 | và/hoặc | 80 - 84 

Bình thường cao 130 - 139 | và/hoặc | 85 - 89 





Tăng huyết áp độ 1 140 - 159 | và/hoặc | 90-99 
Tăng huyết áp độ 2 160 - 179 | và/hoặc | 100 - 109 
Tăng huyết áp độ 3 > 180 và/hoặc > 110 
Tăng huyết áp tâm| >140 và <90 
thu đơn độc 





























11. Cách đo huyết áp 
như thế nào là đúng? jTm 


- Bệnh nhân phải trong 
trang thái nghỉ ngơi (ít nhất 
5ð phút trước khi đo), không 
dùng các chất kích thích có 
ảnh hưởng đến huyết áp (cà 
phê, thuốc lá). 





https://tieulun.hopto.org 


- Bệnh nhân nên ở tư thế ngồi ghế tựa, tay để 
trên bàn sao cho nếp khuỷu ngang với mức tim. 
Trong một số trường hợp đặc biệt, bệnh nhân được 
đo huyết áp ở cả tư thế nằm, ngồi và/hoặc đứng. 

- Bề rộng bao hơi đo huyết áp nên bằng 80% 
chu vi cánh tay, do đó ở một số bệnh nhân tay to 
cần dùng loại bao rộng hơn. Quấn bao hơi để ống 
dẫn hơi ở mặt trong cánh tay, vừa đủ chặt. 

- Nên dùng loại huyết áp kế thủy ngân để 
đo. Con số huyết áp tâm thu tương ứng với pha Ï 
của Korotkoff (xuất hiện tiếng đập đầu tiên khi 
nghe mạch) và huyết áp tâm trương tương ứng với 
pha V (không nghe thấy tiếng đập). Cần có sự 
hướng dẫn thực hành của nhân viên y tế nếu 
người bệnh muốn tự đo huyết áp. 

- Nên đo huyết áp ở cả hai tay và lấy trị số ở bên 
có số đo cao hơn. Cần phải đo ít nhất hai lần, mỗi 
lần cách nhau ít nhất 2 phút và con số cuối cùng là 
trung bình cộng nếu có sự khác biệt > 5 mmHg. 


12. Kết quả đo huyết áp ở đâu có thể xác 
nhận được là tăng huyết áp? 


-_ Đo huyết áp tại phòng khám hoặc bệnh viện 
là phương pháp đo phổ biến nhất, do nhân viên y 
tế thực hiện và được các hội chuyên ngành 
khuyến cáo chủ yếu vì tiến hành đúng kỹ thuật 
cho số đo đáng tin cậy để có thể xác định đối 
tượng có tăng huyết áp hay không. 


20 


https://tieulun.hopto.org 


- Tuy nhiên, đo huyết áp tại nhà cũng được 
khuyến cáo chấp nhận nhằm tránh hiện tượng “áo 
choàng trắng” ở một số đối tượng được đo, số đo 
cũng đáng tin cậy. Bệnh nhân nên tự theo dõi và 
đo huyết áp cho mình. Việc này mang lại những 
lợi ích sau: tránh cho bệnh nhân phải đến cơ sở y 
tế liên tục, giảm chỉ phí, giúp theo dõi điều trị tốt, 
giúp bệnh nhân có ý thức tích cực với điều trị tăng 
huyết áp. 

- Kết quả đo bằng Holter huyết áp 24 giờ tại 
phòng khám hoặc bệnh viện là chính xác và 
đáng tin cậy nhất, cho nhiều thông tin. Biện 
pháp này không dùng để áp dụng thường quy và 
có ích trong một số trường hợp: nghi ngờ bệnh 
nhân có tăng huyết áp “áo choàng trắng”, tăng 
huyết áp “ẩn giấu” (tăng huyết áp đơn độc tại 
bệnh viện), tăng huyết áp cơn, tăng huyết áp 
kháng lại điều trị, tụt huyết áp do dùng thuốc 
hạ huyết áp. 


Các ngưỡng huyết áp áp dụng để chẩn đoán 
tăng huyết áp theo cách đo 


























Huyết áp Huyết áp 
tâm thu | tâm trương 
(mmHg) (mmHg) 
Đo huyết áp tại phòng > 140 > 90 
khám/ bệnh viện 
Đo Holter huyết áp 24 giờ > 130 > 80 
Đo huyết áp tại nhà > 135 > 8õ 





21 


https://tieulun.hopto.org 


18. Tăng huyết áp “áo choàng trắng”, tăng 
huyết áp “ẩn giấu” và vai trò đo huyết áp 24 
giờ là gì? 

- Tăng huyết áp “áo choàng trắng” là hiện 
tượng phản ảnh tình trạng huyết áp bị tăng lên 
khi đo tại phòng khám trong các lần đến khám, 
nhưng lại bình thường khi đo ở ngoài phòng 
khám, hoặc đo tại gia đình hoặc đo bằng Holter 
huyết áp 24 giờ. 

- Tăng huyết áp “ẩn giấu” (tăng huyết áp đơn 
độc tại bệnh viện) lại là tình trạng huyết áp có thể 
bình thường khi đo tại phòng khám và tăng cao 
bất thường khi đo trong môi trường bệnh viện. Để 
kết luận các tình trạng tăng huyết áp, trên các 
khuyến cáo quốc tế đều khuyên nên theo dõi liên 
tục 3 - 6 tháng cho các đối tượng này và chưa cần 
phải điều trị thuốc. 

- Đo huyết áp liên tục (Holter huyết áp) là 
phương pháp đo huyết áp đặc biệt bằng máy ghi 
tự động cho bệnh nhân trong suốt 24 giờ. Máy này 
được đeo vào người bệnh nhân và đo huyết áp ở 
tay trái bệnh nhân mỗi 15 - 30 phút một lần vào 
ban ngày và 30 - 60 phút một lần vào ban đêm. 
Sau đó, máy tự động ghi lại các thông số đó để bác 
sĩ đọc, phân tích số liệu và kết luận liệu bệnh 
nhân có bị tăng huyết áp hay không. Với phương 
pháp đo này thầy thuốc có thể phân biệt được 
tăng huyết áp “áo choàng trắng” và tăng huyết áp 
“ẩn giấu” với tăng huyết áp thực thụ. 

- Tỷ lệ hiện tượng của tăng huyết áp “áo choàng 


22 


https://tieulun.hopto.org 


trắng” chiếm từ 10 - 30% - một tỷ lệ không nhỏ của 
các đối tượng tăng huyết áp. Còn tỷ lệ tăng huyết áp 
“ẩn giấu” chiếm khoảng 10 - 17%. Các yếu tố liên 
quan đến tăng huyết áp “áo choàng trắng” là tuổi, 
giới nam và không hút thuốc. Các yếu tố liên quan 


&” 


đến tăng huyết áp “ẩn giấu” là tuổi trẻ, giới nam, 
hút thuốc lá, uống rượu, tăng huyết áp do gắng sức 
hoặc hoạt động thể lực, lo lắng, căng thẳng do công 
việc, béo phì, đái tháo đường, bệnh thận mạn tính 
và tiền sử gia đình có tăng huyết áp. 

- Tăng huyết áp “áo choàng trắng” có thể là 
khởi đầu của tăng huyết áp thực sự và có thể làm 
tăng nguy cơ bị bệnh tìm mạch. Những người tăng 
huyết áp “ẩn giấu” thường có liên quan đến các 
yếu tố nguy cơ khác, tổn thương cơ quan đích 
không triệu chứng, tăng nguy cơ đái tháo đường 
và trở thành tăng huyết áp trường diễn. 


14. Khi nào bắt đầu điều trị tăng huyết áp? 


Sau nhiều năm nghiên cứu trên thực hành lâm 
sàng điều trị tăng huyết áp, các khuyến cáo quốc 
tế đưa ra phân tầng nguy cơ tim mạch ở các bệnh 
nhân tăng huyết áp thành các nhóm khác nhau 
dựa trên độ tăng huyết áp; yếu tố nguy cơ tim 
mạch; tổn thương cơ quan đích không triệu chứng; 
hoặc có triệu chứng; bệnh đái tháo đường hoặc 
bệnh thận mạn tính kèm theo để có tiên lượng và 
thái độ điều trị đúng. Điều này bệnh nhân tăng 
huyết áp cần phải được thầy thuốc tư vấn hoặc tự 
tìm hiểu để hợp tác cùng thầy thuốc điều trị bệnh. 


Bác 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 








06/0yI> đẹ 1ạÁnu enp 
Áv8u 2onu] j1 nại - 


3uọs I0[ {u12 nạ1Œ - 


06/0ÿ1> dự ạÁng 
#np 20nư] jJ nạI - 
L1 TệA ổuo1) 


uọs 10[ qu†2 nạIŒ - 


06/0ÿ1> dự qạÁng 
#np 20nu] jJJ nạtŒđ - 
Uuện1 TeA 801) 


8u0s T0[ quq2 nạt - 


30ng) im nạtp 8uoq - 


8us [Ọ[ qu†2 nạŒ - 


02 Án8u Ọ) nộÁ £ - [ 0 





06/0ÿI> đẹ JạÁn enp 
Áe2u 20n] j1 nạI@ - 


8u0S [O[ u42 nạŒ - 


06/0ÿI> dự ạÁng 
#np 20nư] jJ) nạI - 
n1 TệA ẩuo1) 


8uOs TO[ quq2 nạtŒ - 


06/0y1> đỹ 1ạÁng 
#np 20nu] jJJ nạtŒđ - 
Sưu rẹA 8uo1 


8ưos 1ọ[ qu†q2 nạtŒ - 


20ng] jn nạtp 2u» 


o2 Án8u 
Ọ} nạÁ o2 Øuoqw 





0II< 

Suonn tượi dệ12ÁnH 
081 <n trợt đẹ1ÁnH 
€ ộp đy )aÁn 8u,J, 


601-001 
Sưonn ưượ dẹ y@ÁnH 
6/1-091T 

nụ ue} dẹ 313ÁnH 
c p đy )aÁnu Suy, 





66-06 8uon1 
tượ) dẹ 12ÁnH 6ST-0ÿ1I 
nụ uợ) dẹ J@ÁnH 





1 ộp đẹ aÁnu 8ượT, 





68-98 


8uona) tuyi đy 12ÁnH 6£I 
-0€T nụ tuượ) dẹ 13ÁnH 


O2 8uon) qutq 








(2Huru) dự „aÁnH 


02) 0a quộq “2ƒp 
ươnb 02 8ưonư] uọ1 
“02 Án8u 0) nạÁ 2g“) 











dự 1o£nq 8ug) i1 nọ†p Ộp rự3 A 


09 £n8ư 8ưự) ượqq 


24 


https://tieulun.hopto.org 





06/0yI> đẹ 1aÁn enp 
Áe2u 20n] j1 nạI@ - 


3uọs [0[ {u†d2 nạ1Œ - 


06/0yI> dự ạÁng 
#np 20nu1 j1 nạI - 


uos I0[ {u12 nạ - 


06/0ÿI> đẹ 1ạÁng 
#np 2onu1 j1 nại - 


uọs I0[ qu†q2 nạ†Œ - 


30ng] Í nạtp 8uox - 


8us [Ọ[ {u42 nọŒ - 


02 Án8u 01 nạÁ 22 
/qÐỊp ưenb o2 ẩuonun 
ưọ 02 đưọnp ou 
IỆP 2ÈON “p< tÉop 
1E qun uÈu! ưu) 
quậq “8unq2 nộm 


02 q2Èu! 1n qua 





06/0ÿI> dự 4ÐÁnH enp 
Áe2u 20n] j1 nạI@ - 


8u0S [O[ (u42 n†Œ - 


06/0ÿI> dự ạÁng 
enp 20nu1 j1 nạI - 


8u0s [Ọ[ qu†q2 nạ†Œ - 


06/0yI> dự 1aÁnu 
#np 2onu1 j1 nại - 


8u0s [Ọ[ qIu†q2 nọ†Œ - 


30n4J j1) nạtp 8ưọq - 


8u0s IO[ 2 nạ[Œ - 


8ượnp oy) rựp 2o 
£ trẺOp I#[ổ qun ưÈu1 
ưệu) quặq “2p uenb 
02 ổuon) ưọi 02) 





06/0yI> dự qạÁn enp 
Áe2u 20n] j1 nạI@ - 


8u0s [O[ {u42 nạ†Œ - 





06/0ÿI> đự JạÁng 
#np 20nu1 j1 nạI - 


3uos I0[ {u12 nạ - 


06/0ÿI> đỹ JạÁng 
#np 20nu] jJJ nạtŒđ - 
Lện1 TeA 801) 


8uos 1ọ[ quy2 nạtq - 











30n4J j1) nạtp 8ưọq) - 


uọs Iọ[ qurdq2 nạI( - 


Ø9 


ÁnØu 01 nạÁ € < 02 











25 


https://tieulun.hopto.org 


15. Yếu tố nguy cơ tỉm mạch là gì? 


Theo Tổ chức Y tế thế giới, yếu tố nguy cơ là bất 
kỳ thuộc tính, đặc điểm và phơi nhiễm nào làm tăng 
khả năng mắc bệnh hoặc tổn thương của một cá thể. 
Ví dụ: hút thuốc lá làm tăng khả năng ung thư phổi 
của một người. Như vậy, tất cả các yếu tố nào làm 
tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cho con người đều 
được tập hợp lại gọi là yếu tố nguy cơ tìm mạch. 
Việc hiểu biết về các yếu tố nguy cơ tim mạch là cơ 
sở cơ bản cho dự phòng, điều trị các bệnh lý tim 
mạch và tiên lượng cho người bệnh. 

Người ta đã tổng kết qua nhiều nghiên cứu 
khoa học về dịch tễ bệnh tim mạch, nhất là bệnh 
tăng huyết áp, cho thấy có hai nhóm nguy cơ tim 
mạch lớn. Nhóm thứ nhất là các yếu tố nguy cơ 
tim mạch không thể can thiệp được (tuổi, giới,...). 
Nhóm thứ hai là các yếu tố nguy cơ tim mạch có 
thể can thiệp được (béo phì, ít vận động, hút thuốc 
lá,...), nghĩa là có thể thay đổi được chúng (giảm 
cân, tăng hoạt động thể lực, bỏ thuốc lá,...). 

Các yếu tố nguy cơ tỉm mạch 
trong bệnh tăng huyết áp 
(ngoài số đo huyết áp) 








Yếu tố nguy cơ không thể can thiệp được 





-_ Giới: nam mắc tăng huyết áp nhiều hơn nữ 
-_ Tuổi: nam > Bõ tuổi, nữ > 6ð tuổi 


- Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch (ở 





nam giới mắc trước 55 tuổi, ở nữ giới mắc trước 6ð tuổi) 





26 


https://tieulun.hopto.org 





Yếu tố nguy cơ có thể can thiệp được 








- Ăn mặn 

-_ Hút thuốc lá 

- Quá cân (BMIL > 28kg/m?”) và béo phì (BMI > 
25kg/m?”), hoặc vòng bụng lớn (nam giới > 102cm, nữ 
giới > 88cm) 

-_ Uống rượu nhiều 

`... hoạt động thể lực 

- Căng thẳng (strees) về thần kinh, tâm lý và thể 
lực kéo dài 

- Rối loạn mỡ máu (Cholesterol TP > 4,9mmol/L, 
LDL-cholesterol > 38,0mmol/L) và/hoặc HDL-cholesterol 
thấp (nam < 1,0mmol/L, nữ < 1,2mmol/L), Triglycerid 
> 1,7mmol/L.. 

-_ Đái tháo đường (đường huyết khi đói thử hai lần 
liên tiếp > 7,0mmol/L, HbAlc > 7% và/hoặc đường 
huyết sau ăn > 11mmol/L) 








Bên cạnh các yếu tố nguy cơ tìm mạch trong 
bệnh tăng huyết áp, người ta còn để cập các tổn 
thương cơ quan đích do bệnh tăng huyết áp gây 
ra. Như một vòng xoắn bệnh lý, các tổn thương cơ 
quan đích lại trở thành các yếu tố nguy cơ tim 
mạch mới, thúc đẩy bệnh tăng huyết áp nặng nề 
thêm, khó điều trị hơn. Thầy thuốc và bệnh nhân 
đều cần biết về điều này để dự phòng (thứ phát) 
và có chiến lược điều trị tốt hơn. 


* BMI (Body Mass Index): Chỉ số khối cơ thể. Chỉ số này 
được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. 
** Ổ đây, m° là bình phương của số đo chiều cao (m). 


27 


https://tieulun.hopto.org 


Các tổn thương cơ quan đích sử dụng cho 
phân tầng nguy cơ tim mạch toàn bộ 
trong bệnh tăng huyết áp 





Tổn thương cơ quan đích không triệu chứng 





- Áp lực sóng mạch lồn (ở người cao tuổi) >60mmHg 

- Có hình ảnh dày thất trái trên điện tim đồ và siêu 
âm tim 

- Dày thành động mạch cảnh (IMT > 0,9mm) hoặc 
có mảng xơ vữa 

- Tốc độ sóng áp lực động mạch cảnh - động mạch 
bẹn (PWV) > 10m/s 

- Chỉ số cổ chân - cánh tay (AB]) < 0,9 

- Bệnh thận mạn với mức lọc cầu thận 30-60 
ml/ph/1,73m” 

- Microalbumin niệu (30 - 300mg/24 giờ), hoặc tỷ lệ 
albumin niệu/creatinin lấy xét nghiệm vào sáng sớm 
30 - 300mgig hoặc 3,4 - 34mg/mmol 





Tổn thương cơ quan đích có triệu chứng hoặc 
các bệnh đã có kèm theo 








- Bệnh mạch não: nhồi máu não, xuất huyết não, 
cơn thiếu máu não thoáng qua 

- Bệnh động mạch vành: đau thắt ngực, nhồi máu cơ 
tim, tái tạo mạch vành (can thiệp vành qua da, phẫu 
thuật bắc cầu chủ vành) 

- Đuy tim (tâm thu, tâm trương) 

- Bệnh động mạch ch có triệu chứng 

-Bệnh thận mạn tính với mức lọc cầu thận < 
30ml/ph/1,73m”, protein niệu > 300 mg/24 giờ 

- Bệnh đáy mắt tiến triển: xuất huyết hoặc xuất 
tiết võng mạc, phù gai thị 

- Bệnh đái tháo đường (đường huyết khi đói thử hai 
lần liên tiếp > 7,0mmol/L, HbAlc > 7% và/hoặc đường 
huyết sau ăn > 11mmol/L) 








28 


https://tieulun.hopto.org 


16. Mục tiêu điều trị tăng huyết áp là gì? 


Mục tiêu của điều trị tăng huyết áp là: 

- Kiểm soát được con số huyết áp, nhờ đó làm 
giảm tỷ lệ mắc bệnh (các biến chứng tim mạch và 
bệnh thận) và tỷ lệ tử vong do tăng huyết áp. Đối 
với bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ tỉm mạch 
thấp và trung bình, huyết áp cần được đưa xuống 
< 140/90 mmHg. Đối với bệnh nhân có nguy cơ 
tìm mạch cao (bệnh đái tháo đường, bệnh mạch 
não hoặc bệnh động mạch vành hoặc bệnh thận), 
huyết áp cần được đưa xuống < 130/80mmHg. 
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của điều 
trị giảm con số huyết áp sẽ làm giảm tỷ lệ đột 
quy, bệnh động mạch vành, giảm tỷ lệ tử vong do 
tim mạch và tử vong chung. 

- Điều trị các yếu tố nguy cơ kèm theo (ăn 
mặn, hút thuốc lá, béo phì, uống rượu, ít hoạt 
động thể lực, căng thẳng, rối loạn mỡ máu, đái 
tháo đường) và các tổn thương cơ quan đích (tim, 
não, thận, mắt, mạch máu). Nếu chỉ điều trị hạ 
huyết áp đơn thuần mà không điều trị các yếu tố 
nguy cơ tim mạch kèm theo thì khó kiểm soát 
bền vững được tăng huyết áp, làm tăng tỷ lệ mắc 
bệnh (gây tổn thương cơ quan đích) và tử vong. 
Một khi đã xuất hiện tổn thương cơ quan đích, 
nếu không điều trị kết hợp sẽ thúc đẩy bệnh tăng 


29 


https://tieulun.hopto.org 


huyết áp nặng nề thêm, đồng thời dẫn tới tăng tỷ 
lệ tàn phế và tử vong. 

- Cá thể hóa trong điều trị, đặc biệt chú ý đến 
nhóm bệnh nhân tăng huyết áp cao tuổi vì nhóm 
người cao tuổi là các đối tượng dễ tổn thương đối 
với các tác động bên ngoài, kể cả thuốc điều trị 
tăng huyết áp. 


17. Điều chỉnh lối sống như thế nào trong 
điều trị tăng huyết áp? 


Điều trị tăng huyết áp bao gồm: điều chỉnh lối 
sống và dùng thuốc hạ huyết áp. Điều chỉnh lối 
sống sẽ góp phần làm giảm huyết áp, giảm tỷ lệ 
mắc mới tăng huyết áp và giảm hoặc triệt tiêu 
các yếu tố nguy cơ tim mạch. Điều chỉnh lối sống 
ở người bệnh tăng huyết áp bao gồm các yếu tố 
sau đây: 

- Hạn chế muối ăn, ăn đủ canxi, kali, magiê. 

- Giảm cân ở người quá cân và béo phì. 

- Tăng cường hoạt động thể lực. 

- Tăng cường ăn rau và trái cây. 

- Giảm chất béo toàn phần và loại bão hòa, 
tăng ăn dầu thực vật. 

- Giảm tỉnh bột và đường ở người bệnh đái tháo 
đường. 

- Ngừng hút thuốc lá. 

- Hạn chế rượu, bia và một số chất kích thích 
(cà phê, chè,...). 

- Giảm căng thẳng thần kinh, tâm lý và thể lực. 


30 


https://tieulun.hopto.org 


18. Làm thế nào giảm muối trong chế độ 
ăn ở người tăng huyết áp? 

Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, 
lượng muối ăn vào có liên quan đến tăng huyết áp 
và tăng huyết áp kháng trị. Muối làm tăng khối 
lượng máu và tăng sức cản của mạch máu ở ngoại 
vi (một phần do hoạt hóa thần kinh giao cảm). Ở 
nhiều nước trên thế giới, lượng muối ăn vào 
thường từ 9-12g/ngày. Khi giảm lượng muối 
xuống khoảng 5g/ngày, huyết áp tâm thu giảm 1 - 
2mmHg ở người huyết áp bình thường, giảm 4 - 
ðmmHg ở người bệnh tăng huyết áp. Trên thực tế, 
nhu cầu của cơ thể đối với muối ăn dưới 0,5g/ngày 
cho chức năng sống. Với nhu cầu hoạt động hằng 
ngày, để giữ sức khỏe trái tim các nhà khoa học 
khuyến cáo không dùng muối ăn quá 1,5g/ngày. 
Nhưng thực tế làm thế nào để ước lượng khối 
lượng muối ăn một ngày? Câu trả lời là: 

1⁄4 thìa cà phê tương đương 0,ð75g muối ăn 

1⁄2 thìa cà phê tương đương 1,15g muối ăn 

3⁄4 thìa cà phê tương đương 1,725g muối ăn 

1 thìa cà phê đầy tương đương 2,3g muối ăn 

Tuy nhiên, muốn biết chính xác hàm lượng 
muối trong thực phẩm thì cần phải tra cứu trong 
cuốn sách Dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng - Bộ 
Y tế. Muối (NaC]) là danh từ chung thông thường 
được sử dụng cho dễ hiểu, nhưng cần phải hiểu 
thành phần chính là natri (Na). Như vậy, Na 
không chỉ có trong muối mà còn có trong nhiều 


31 


https://tieulun.hopto.org 


hợp chất khác mà chúng ta sử dụng trong chế độ 
ăn hằng ngày, như: mì chính, natri nitrat, Natri 
cItrat, NatrI benzoat. 

Muốn có chế độ ăn giảm muối chúng ta phải 
làm gì? Như chúng ta biết, ở các nước phát triển, 
hơn 75% lượng muối ăn vào là từ các thực phẩm 
được đóng gói hoặc chế biến sẵn hoặc từ các nhà 
hàng. Các thực phẩm này khó kiểm soát được 
lượng muối. Ở Việt Nam hiện nay, lối ăn, uống từ 
các loại thực phẩm này đang dần phổ biến và được 
lớp trẻ chấp nhận. Người khỏe mạnh nói chung và 
bệnh nhân tăng huyết áp nói riêng nên thực hiện 
một số nguyên tắc lựa chọn thực phẩm để giảm 
muối (< 2g/ngày) như sau: 

- Lựa chọn thịt gia cầm tươi và ướp lạnh 

- Lựa chọn thận trọng các thực phẩm đóng gói 
và chế biến sẵn 

- Lựa chọn rau xanh và hoa quả tươi và được 
để lạnh; nếu đóng hộp thì là loại trên nhãn ghi 
“không cho thêm muối” 

- Lựa chọn thận trọng các loại g1a vị 

- Tăng cường ăn các loại ngũ cốc 

Khi chế biến thực phẩm cần thực hiện các 
phương pháp sau: 

- Đử dụng hành, tỏi, các loại rau thơm, gia vị, 
nước cam hoặc giấm để thay thế một phần hoặc 
hoàn toàn muối, tạo mùi vị cho thức ăn. 

- Rửa sạch các củ, quả và rau xanh, sau đó để 
ráo nước. 


32 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết hợp các loại thực phẩm chứa ít muối với 
loại có chứa muối thông thường. 

- Chế biến thực phẩm bằng cách nướng, om, 
quay, áp chảo sẽ làm giảm nhu cầu cho thêm muối. 

- Sử dụng kết hợp các loại thực phẩm có chứa 
kali (trừ bệnh nhân suy thận) tạo hiệu quả đối 
nghịch với muối và có thể giúp giảm huyết áp 
như: khoai tây, cà chua, rau cải, đậu trắng, đậu 
tây, sữa chua không béo, cam, chuối, dưa đỏ. 

Khi đi ăn ở nhà hàng hoặc khách sạn cần lưu ý: 

- Hãy yêu cầu món ăn của mình không cho 
thêm muối. 

- Luôn nếm thức ăn trước khi muốn cho 
thêm muối. 

- Hãy để ý những từ chế biến thực phẩm trong 
thực đơn như: quay, ướp, xông khói, vì ở nhà hàng 
hoặc khách sạn các cách chế biến này có xu hướng 
cho thêm muối; còn các kiểu hấp, bỏ lò, nướng, 
trần nước sôi, rán có thể ít muối hơn. 

- Kiểm soát khối lượng khẩu phần ăn vì giảm 
khối lượng khẩu phần ăn là giảm calo đối với 
người thừa cân, béo phì, nhưng cũng là giảm 
lượng muối ăn vào. 


19. Thế nào là quá cân và béo phì? 


Tình trạng quá cân và béo phì là yếu tố nguy 
cơ tim mạch cần phải sửa chữa. Các nghiên cứu 
khoa học đã chứng minh rằng, cứ tăng thêm 1kg 
cân nặng thì huyết áp có thể tăng thêm 1 - 
2mmHg. Như vậy, nếu bạn tăng cân thì số đo 


33 


https://tieulun.hopto.org 


huyết áp sẽ tăng theo, chưa kể đến tốc độ tăng 
cân. Nếu tăng cân nhanh chóng trong một 
khoảng thời gian ngắn thì số đo huyết áp có thể 
tăng theo nhanh chóng gây áp lực đối với tim, 
ngoài ra còn những hậu quả đối với các cơ quan 
khác (phổi, hệ xương khớp,...), tiền để cho hội 
chứng chuyển hóa và bệnh đái tháo đường. Muốn 
biết bạn có quá cân hoặc béo phì hay không 
người ta đưa ra một công thức đơn giản mà ai 
cũng có thể tự tính cho mình được. Đó là “chỉ số 
khối cơ thể” (BMI: Body Mass Index), lấy cân 
nặng chia cho bình phương chiều cao. 
BMI = Cân nặng/(Chiều cao)? 
Cân nặng: kg; Chiều cao: m 
Việc tìm ra các giới hạn chỉ số được tiến hành 
trên những quần thể lớn các chủng tộc, lứa tuổi và 
giới tính. Tổ chức Ÿ tế thế giới đưa ra các tham số 
của chỉ số khối cơ thể đối với người châu Á để áp 
dụng trên thực tế”. 





























BMI (kg/m2) Tình trạng 
<18,5 Thiếu cân 
19-22 Bình thường 
23-25 Thừa cân 
26 - 30 Béo phì độ I 

>30 Béo phì độ H 





” Có sự chênh lệch giữa nam và nữ, chỉ số BMI của nữ 
thấp hơn chỉ số trên một chút và người tập thể thao (thể 
hình, điền kinh) có cách tính khác. 


34 


https://tieulun.hopto.org 


Người ta cũng tìm thấy ngoài quá cân và béo 
phì, việc phân bố mỡ thừa trong cơ thể cũng rất 
quan trọng trong việc dự báo các nguy cơ bệnh lý 
về tìm mạch, tăng huyết áp, tiểu đường,... Phân bố 
mỡ xấu nhất là tập trung quanh bụng, chẳng 
những ở dưới da mà cả trong bụng quanh các tạng 
tiêu hóa. Các nghiên cứu khoa học cũng tìm ra một 
chỉ số đơn giản, dễ tính để đánh giá lượng mỡ có 
tập trung quanh bụng hay không. Đó là “chỉ số 
vòng eo trên vòng mông” (WHR: Waist Hip Ratio). 

'WHR = Vòng eo (cm) / Vòng mông (em) 

Vòng eo: đo ngang qua rốn 

Vòng mông: đo ngang qua điểm phình to nhất 
của mông 

Nếu mỡ phân bố đều toàn thân: mặt, cổ, vai, 
ngực, bụng, mông, đùi thì gọi là béo phì toàn 
thân. Nếu mõ tập trung nhiều ở vùng eo thắt lưng 
và bụng thì gọi là kiểu béo phì “trung tâm” (hay 
còn gọi là vóc người có dạng “hình quả trứng” hay 
béo kiểu “đàn ông”). Kiểu béo phì này có nhiều 
nguy cơ bệnh tật hơn cả. Nếu mỡ tích tụ nhiều ở 
vùng quanh mông, háng và đùi thì gọi là béo phì 
“phần thấp” (hay còn gọi là dáng người “quả lê” 
hay béo kiểu “đàn bà”). Kiểu béo phì này ít gây 
nguy cơ bệnh tật hơn. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nếu WHR của nam 
giới > 0,90 và của nữ > 0,85 hoặc nam giới có 
vòng bụng > 90cm và nữ giới có vòng bụng > 
80cm ở người châu Á thì có nhiều nguy cơ mắc hội 


35 


https://tieulun.hopto.org 


chứng chuyển hóa, bệnh đái tháo đường, bệnh tim 
mạch và tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. 

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, 
nếu người quá cân, béo phì giảm cân thì cũng có 
thể giảm huyết áp. Người ta ước tính: giảm 10kg 
có thể giúp giảm huyết áp tâm thu ð - 20mmHg ở 
người tăng huyết áp (60 - 70% số người tăng 
huyết áp do thừa cân hoặc béo phì) và có thể ngăn 
ngừa tăng huyết áp ở một tỷ lệ lớn những người 
thừa cân. Như vậy, việc thường xuyên theo dõi 
cân nặng sẽ giúp bạn biết được tình trạng sức 
khỏe của mình, vì béo quá và gầy quá đều không 
tốt cho sức khỏe. Để có sức khỏe tốt, bạn cần luôn 
giữ cho mình có một cân nặng lý tưởng và thân 
hình cân đối. 


20. Làm gì để giảm cân nặng chống thừa 
cân, béo phì? 


Muốn giảm cân, tốt nhất vẫn là điều chỉnh chế 
độ ăn, tăng hoạt động thể lực. Chúng ta cần hết 
sức thận trọng khi sử dụng các thuốc giảm cân, 
đặc biệt là loại sibutramine có thể giảm cân 
nhưng làm tăng huyết áp. Việc giảm cân cũng cần 
phải kiên trì, lâu dài chứ không nên giảm quá 
nhanh chóng. Nghiên cứu cho thấy, người quá cân 
hoặc béo phì có thể giảm 0,5kg thể trọng/tuần, 
nghĩa là nếu bạn thừa 10 kg thể trọng thì giảm 
trong vòng trên 20 tuần (ð - 6 tháng) và sẽ giữ 
được đúng hình thể mong muốn. Khi giảm cân 


36 


https://tieulun.hopto.org 


quá nhanh bạn sẽ chỉ giảm được nước hoặc tổ 
chức không có mỡ chứ không giảm được nhiều mỡ, 
gây ra rối loạn nước và điện giải cho cơ thể, thậm 
chí rối loạn chức năng tim mạch. Mặt khác, giảm 
cân quá nhanh còn gây biến dạng hình thể của 
bạn. Chỉ được phép giảm cân nhanh nếu mức độ 
béo phì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 
bạn và phải được thầy thuốc chuyên khoa hướng 
dẫn, theo dõi chặt chẽ. 

Mỗi 0,ðkg mỡ chứa 3.500Kcal. Để giảm cân bền 
vững, mỗi ngày bạn phải tiêu hao hơn 5ð00Kcal 
ngoài mức nạp vào thì một tuần mới đốt cháy hết 
3.500Kcalo. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng 
quốc gia Việt Nam, một người nam giới 30 tuổi, cao 
1mðO, nặng 50kg (BMI = 22), lao động mức độ trung 
bình có nhu cầu năng lượng cả ngày là 2.500Kcal. 
Nếu anh ta tăng lên 60kg (BMI = 26,6, gọi là béo 
phì) thì riêng nhu cầu năng lượng hằng ngày của 
anh ta sẽ là 2.800 Kcal. Như vậy, ngoài việc duy trì 
nhu cầu năng lượng hằng ngày theo thể trọng trước 
kia (ð0kg), anh ta cần phải tiêu hủy nhiều hơn 
500Kcal/ngày (khoảng 800Kcal) để đạt được giảm 
cân về 50kg trong vòng õð - 6 tháng. Tuy nhiên, 
người ta có thể cho phép áp dụng phương pháp 
“khởi đầu nhanh” giảm cân trong hai tuần đầu 
(giảm 2,7 - 4,Bkg/2 tuần). Sau đó chuyển sang giai 
đoạn giảm 0,ðkg mỗi tuần. Phương pháp này không 
những an toàn mà còn bảo đảm tính bền vững cho 
giảm cân ở người quá cân và béo phì. 


cử 


https://tieulun.hopto.org 


Tùy theo mức độ thừa cân, béo phì mà người ta 
đưa ra một chế độ ăn giảm năng lượng theo 
nguyên tắc: 

- Giảm năng lượng đưa vào qua ăn uống. Tăng 
năng lượng tiêu hao bằng hoạt động thể lực. 

- Năng lượng đưa vào thấp nhất không được 
dưới 800 Kcal/ngày, (nên dựa vào bảng tính BM]), 
65% năng lượng trong chế độ ăn là chất bột 
(glucid) cung cấp, vì chất này sinh nhiệt nhanh ít 
tích lũy thành mõ. 























Mức độ BMI Năng lượng đưa 
(kg/m?) vào (Kcal/ngày) 
Quá cân 28-25 1.500 
Béo phì độ I 26 - 30 1.200 
Béo phì độ H >30 1.000 








- Ít chất béo, giàu chất xơ, đủ protein, vitamin, 
chất khoáng, đủ nước và muối < 6g/ngày. 

- Giảm cân nhanh trong hai tuần đầu (3 - 4kg), 
rồi giảm 0,ỗkg/tuần cho đến mức BMI mong muốn 
(nên kéo dài trong khoảng 5 - 6 tháng). 

- Khi BMI giảm dần thì cần tăng dân mức 
năng lượng nạp vào trở về mức bình thường. 

- Tạo tập quán, thói quen ăn uống, luyện tập 
theo hướng dẫn của thầy thuốc. 


21. Hoạt động thể lực có vai trò gì trong 
điều trị tăng huyết áp? 


Hoạt động thể lực là bất cứ chuyển động toàn 


38 


https://tieulun.hopto.org 


thể nào của các cơ xương lớn mà đòi hỏi tiêu hao 
nhiều năng lượng. Hoạt động thể lực mức độ vừa, 
thường xuyên như đi bộ, đạp xe, tham gia các môn 
thể dục thể thao, có lợi ích ý nghĩa đối với sức 
khỏe. Nó có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ tim 
mạch, đái tháo đường, ung thư đại tràng, ung thư 
phổi và trầm cảm. Hơn thế nữa, hoạt động thể lực 
ở mức vừa đủ sẽ làm giảm nguy cơ gãy xương 
háng và xương sống, giúp kiểm soát được cân 
nặng cơ thể, làm giảm stress. 

Các nghiên cứu khoa học đều chứng minh rằng, ở 
giai đoạn nghỉ sau hoạt động thể lực kéo dài huyết 
áp tâm thu giảm trung bình 3mmHg và huyết áp 
tâm trương giảm trung bình 2,4mmHg. Thậm chí, 
hoạt động thể lực mức độ nhẹ, kéo dài có thể giảm 
20% tử vong ở các bệnh nhân tăng huyết áp. Người 
ta khuyên các bệnh nhân tăng huyết áp tham gia 
hoạt động thể lực mức độ vừa (đi bộ, chạy, đạp xe, 
bơi lội) mỗi ngày 30 phút, 5-7 ngày trong tuần. 

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị mức độ hoạt 
động thể lực với nhiều loại hình (đi bộ, khiêu vũ, 
đạp xe, bơi, làm vườn, làm việc nhà hoặc tham gia 
các môn thể dục thể thao,...) cho mọi giới từ 18-64 
tuổi như sau: 

- Hoạt động thể lực vừa ít nhất 150 phút/tuần 
hoặc hoạt động thể lực mạnh ít nhất 75 phút/tuần 
hoặc kết hợp cả hai loại hoạt động thể lực. 

- Hoạt động thể lực phải được thực hiện mỗi 
lần ít nhất 10 phút. 


39 


https://tieulun.hopto.org 


- Với mục đích có thêm lợi ích cho sức khỏe, 
cần phải tăng thời gian hoạt động thể lực vừa lên 
300 phút/tuần hoặc tăng thời gian hoạt động thể 
lực mạnh lên 150 phút/tuần hoặc kết hợp cả hai 
loại hoạt động thể lực. 

- Hoạt động tăng sức mạnh cơ bắp phải được 
làm với các nhóm cơ chính, từ hai ngày trở lên 
trong một tuần. 

Hoạt động thể lực rất có lợi cho sức khỏe. Tuy 
nhiên, mỗi cá nhân cần phải lựa chọn cho mình 
loại hình hoạt động thể lực phù hợp với thói quen, 
tập quán, khả năng và lứa tuổi của mình. 


22. Tại sao phải bỏ hút thuốc lá? 


Trong thuốc lá có rất nhiều thành phần hữu 
hình và hóa học gây tác hại cho hệ tìm mạch. Tuy 
nhiên, những tác hại cơ bản là gây rối loạn chức 
năng co giãn mạch máu, viêm và biến loạn nhóm 
mỡ máu góp phần gây xơ vữa mạch máu. Chỉ 
riêng nicotin trong thuốc lá gây giảm khả năng sử 
dụng NO (nitric oxid - chất làm giãn mạch) của 
mạch máu, làm co thắt mạch ngoại vi, hậu quả là 
tăng huyết áp. Trong thực tế, người ta thấy sau 
khi hút thuốc lá nhịp tim tăng thêm lỗ - 20 
nhịp/phút, huyết áp tăng thêm 5 - 10 mmHg kéo 
đài thậm chí 30 - 60 phút. 

Bên cạnh đó, hút thuốc làm tăng đáp ứng của 
các yếu tố viêm như tăng 20 - 25% số lượng bạch 
cầu trong máu, tăng CRP (protein phản ứng €) và 


40 


https://tieulun.hopto.org 


tiền viêm như tăng IL-6 (yếu tố kích thích bạch 
cầu), TNE-a (yếu tố hoại tử u) ở người hút thuốc. 
Các yếu tố tiền viêm kích hoạt sự tương tác giữa 
nội mạc động mạch với bạch cầu làm tụ tập nhiều 
hơn bạch cầu, làm kết dính các bạch cầu đơn nhân 
di chuyển qua nội mạc mạch máu vào trong lớp 
dưới nội mạc. Đây là yếu tố thuận lợi cho hình 
thành mảng xơ vữa mạch máu sau này. 

Hút thuốc lá một mặt gây biến đổi nội mạc 
mạch máu, mặt khác gây tác động trên các thành 
phần mỡ máu. Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh, ở người hút thuốc lá nồng độ cholesterol, 
triglycerid và LDL-cholesterol tăng lên đáng kể, 
ngược lại HDL-cholesterol (loại mố có lợi cho sức 
khỏe) giảm thấp hơn so với ở những người không 
hút thuốc. Người ta chưa biết rõ ràng cơ chế nào 
tác động làm biến loạn nhóm mỡ máu, nhưng gần 
đây giả thuyết được đưa ra rằng hút thuốc có liên 
quan đến hiện tượng kháng insulin trong cơ thể, 
thông qua đó mà gây rối loạn mỡ máu. Kết hợp 
giữa rối loạn mỡ máu với viêm nội mạc mạch máu 
có thể trỏ thành cơ chế hoàn hảo gây xơ vữa mạch 
máu của hút thuốc. 

Hiện nay, các nhà khoa học còn tìm ra yếu tố 
bẩm sinh đi truyền ảnh hưởng tới hình thành quá 
trình xơ vữa mạch máu trên những cá thể bị phơi 
nhiễm hút thuốc. Tính thay đổi giữa các đối tượng 
trong quá trình xơ vữa mạch máu ở những người 
hút thuốc có thể một phần gián tiếp do các biến 


41 


https://tieulun.hopto.org 


thể gen. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, cả 
những người hút thuốc “chủ động” và những 
người hút thuốc “thụ động” (bị hít phải khói thuốc 
của người hút “chủ động”) đều có thể bị xơ vữa 
mạch máu qua cơ chế này. 

Hút thuốc lá có liên quan đến tăng tỷ lệ nhồi 
máu cơ tim cấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hút 
thuốc làm tăng nguy cơ nứt võ các mảng xơ vữa 
mạch máu và huyết khối tắc mạch cấp tính, mà tỷ 
lệ này ít hơn nhiều ở những người không hoặc đã 
bỏ hút thuốc. Tuy nhiên, lý do giải thích hiện 
tượng này là trước tiên hút thuốc làm biến đổi 
chức năng của tiểu cầu, gây tăng kết dính chúng 
với nhau. Sau đến nó làm thay đổi các yếu tố 
chống huyết khối và tiền chống huyết khối của 
con người, và cuối cùng nó làm thay đổi quá trình 
tiêu sợi huyết của cơ thể. Với những tác động trên, 
hút thuốc có thể gây ra huyết khối tắc mạch mà 
bệnh cảnh là nhồi máu cơ tim, đột quy não và tắc 
các động mạch chi dưới. 

Như vậy, hút thuốc ngoài tác dụng làm tăng 
huyết áp còn có thể đẩy mạnh hoặc gây ra các tổn 
thương cơ quan đích quan trọng trong bệnh tăng 
huyết áp. 

Ở Mỹ, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây 
ra trên 438.000 ca tử vong trong một năm, hút 
thuốc “thụ động” gây ra 41.000 ca tử vong/năm. 
Những bệnh hàng đầu gây ra bởi hút thuốc là hẹp 
tắc động mạch, ung thư phổi, nhồi máu cơ tim và 


42 


https://tieulun.hopto.org 


bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), chưa kể 
rất nhiều các bệnh khác. Hút thuốc rõ ràng làm 
rút ngắn tuổi thọ và suy giảm chất lượng cuộc 
sống. Năm 2010, một nhóm tác giả khoa học 
nghiên cứu thấy hút thuốc còn là yếu tố nguy cơ 
đối với bệnh Alzheimer (bệnh quên, lú lẫn). 


28. Vai trò của rượu và mối liên quan với 
huyết áp như thế nào? 


Uống rượu phải được hiểu rằng là uống các loại 
nước trong thành phần có chứa cồn (alcohol bao 
gồm ethanol hoặc ethyl alcohol). Nếu phân loại 
theo thuốc thì rượu được xếp vào loại thuốc ngủ 
an thần khi sử dụng ở liều cao, nó gây ức chế hệ 
thần kinh trung ương. Nếu uống rượu ở liều thấp 
và vừa thì gây tình trạng thần kinh phấn khích 
và nói nhiều. 

Đối với hệ tim mạch, uống rượu ở liều thấp và 
trung bình gây giãn một số mạch máu. Theo một số 
nghiên cứu ở Mỹ, người ta nhận thấy lợi ích của 
uống rượu có thể liên quan đến tăng HDL- 
cholesterol, lipoprotein A; và A;, tác dụng chống oxy 
hóa và giảm kết dính tiểu cầu, mà người ta có thể 
gọi là tác dụng “bảo vệ tìm” (cardioprotective). 

Uống rượu nhiều và liên tục gây ra tăng huyết 
áp trong thời gian ngắn. Một giả thuyết khác cho 
rằng, tác dụng tăng huyết áp của rượu là do 
những giai đoạn ca1 rượu trường diễn nhiều lần, ở 
những người nghiện. Tuy nhiên, nhiều bằng 


43 


https://tieulun.hopto.org 


chứng nghiêng về tác dụng trực tiếp của rượu trên 
huyết áp qua một số chất trung gian như: kích 
thích hệ thần kinh giao cảm, hệ endothelin, hệ 
renIn-angiotensin-aldosteron hoặc cortisol hoặc 
kháng insulin (tham gia điều hòa huyết áp); ức 
chế các chất gây giãn mạch như NO; đào thải 
canxi và magiê; làm tăng canxi trong tế bào cơ và 
rối loạn vận chuyển các ion qua màng tế bào; tăng 
acetaldehyd. Hiện nay đã có thêm bằng chứng 
mới về tác dụng của rượu trên hệ thần kinh giao 
cảm và vận chuyển ion qua màng tế bào cơ trơn. 

Mặc dù người ta chưa chứng minh được cơ chế 
rõ ràng tác dụng của uống nhiều rượu (số lượng và 
số lần trong một đơn vị thời gian) như thế nào đối 
với hệ tìm mạch, nhưng người ta thấy nó có liên 
quan đến tăng nguy cơ đối với: tăng huyết áp, bệnh 
cơ tim và các biến chứng tim mạch khác; đột quy 
não (nhồi máu và xuất huyết); một số loại ung thư, 
viêm gan và xơ gan; viêm tụy; viêm dạ dày; tự tử, 
tai nạn và bạo lực; cuối cùng là nghiện rượu. 

Lợi ích của giảm uống rượu trong nhiều nghiên 
cứu ngẫu nhiên, có sự so sánh đối với điều chỉnh 
lối sống trong điều trị tăng huyết áp cho thấy 
giảm được huyết áp tâm thu 2 - 4mmHg, giảm 
huyết áp tâm trương 1 - 2mmHg. Đối với những 
người uống rượu nhiều thì cần tiết chế uống rượu. 
Đối với những người nghiện rượu thì bắt buộc 
phải cai rượu. Như thế nào là uống rượu mức tiết 
chế? Người ta quy định như sau: 


44 


https://tieulun.hopto.org 


- 2 đơn vị uống/ngày đối với nam giới dưới 65 tuổi. 

- 1 đơn vị uống/ngày đối với nam giới từ 6ð tuổi 
trở lên. 

- 1 đơn vị uống/ngày đối phụ nữ bất kỳ lứa 
tuổi nào. 

Theo quy định quốc tế, 1 đơn vị uống tương 
đương 355ml] b1a hoặc 148m] rượu vang hoặc 44ml 
rượu mạnh Œœ 40% cồn). 


24. Làm thế nào tránh căng thẳng? 


Trong cuộc sống ai mà chẳng có hỷ, nộ, ái, ố. 

Những biểu hiện này chính là sự đáp ứng của 
con người trước các biến đổi của môi trường xung 
quanh thông qua quá trình hưng phấn và ức chế 
thần kinh của vỏ não. Nếu không có những đáp 
ứng này thì cũng chẳng có cuộc sống sinh động. 
Tuy nhiên, những kích thích cơ thể và cảm xúc 
độc hại từ bên ngoài đã được chứng minh là có thể 
gây ra những biến đổi bệnh lý khác nhau cho con 
người. Vậy căng thẳng (stress) là gì? Nó có lợi hay 
có hại? 

“Stress” là danh từ được định nghĩa và sử dụng 
trong y học từ năm 1936 do nhà nghiên cứu người 
Canada Hans Selye đưa ra. “Stress” là những đáp 
ứng không đặc hiệu của cơ thể đối với bất cứ yêu 
cầu nào để thay đổi. Ở đây, tác giả giải thích rằng, 
các yếu tố gây căng thẳng khác với các kích thích 
gây đáp ứng thông thường. “SŠtress” với nghĩa 
không tích cực là căng thẳng hoặc áp lực về thể 


45 


https://tieulun.hopto.org 


lực, tỉnh thần hoặc xúc cảm, tình trạng hoặc cảm 
giác được trải nghiệm khi một người nhận thức 
rằng, những yêu cầu đó vượt quá các khả năng cá 
nhân và xã hội mà cá thể đó có thể huy động. Bên 
cạnh đó, “stress” cũng mặt tích cực, nghĩa là nó có 
thể có lợi và tốt khi trở thành động lực thúc đẩy 
con người đạt được mục đích trong cuộc sống như 
giành thắng lợi trong một cuộc đua thể thao,... 
Trong tình trạng căng thẳng, cơ thể sản sinh ra 
một lượng lớn các hoóc môn, mà chúng gây tăng 
huyết áp thông qua tăng tần số tim và co nhỏ 
mạch máu. Các nghiên cứu cho thấy, “stress” tức 
thời thường gây tăng huyết áp thêm vào thành 
những đỉnh theo từng thời điểm nó tác động và 
khi yếu tố “stress” qua đi thì huyết áp trở lại bình 
thường. Nhưng kiểu tác động “stress” ngắn hạn 
như vậy ở người mắc tăng huyết áp đôi khi trở 
thành bi kịch do gây ra các hậu quả khôn lường 
(đột quy, nhồi máu cơ tim,...). “Stress” trường diễn 
thì chỉ đặt một cá thể vào nguy cơ hình thành 
tăng huyết áp sau này, chứ chưa có bằng chứng 
chính nó là nguyên nhân. Các thói quen liên quan 
với “stress” như ăn quá nhiều, uống rượu nhiều và 
ngủ ít là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Những 
tình trạng sức khỏe liên quan với “stress” như lo 
âu, trầm cảm và tự cô lập khỏi xã hội có thể dẫn 
tới bệnh tim mạch nhiều hơn là tăng huyết áp. 
Các hoạt động giảm “stress” đều có thể giảm 
được huyết áp. Cần phải thực hiện các hoạt động 


46 


https://tieulun.hopto.org 


này trở thành thói quen để hạn chế và giảm căng 
thẳng. Bạn hãy thử bảy bước nhằm giảm “stress” 
và huyết áp: 

Bước 1: Hãy ngủ cho đủ. Người ta đưa ra tiêu 
chuẩn thời gian ngủ trong một ngày đối với người 
trưởng thành 18 - 64 tuổi là ngủ 7 - 9 tiếng, từ 65 
tuổi trở lên là ngủ 7 - 8 tiếng. Đây là những tiêu 
chuẩn mới của quốc tế về thời gian ngủ. 

Bước 3: Hãy học các kỹ thuật thư giãn như: 
thiền định, giãn căng cơ, tưởng tượng có dẫn dắt, 
thở sâu gắng sức và yoga. 

Bước 3: Khuyến khích tham gia công việc xã 
hội như: kết nối với những người khác hướng dẫn 
một lớp học, tham gia vào một tổ chức hoặc một 
nhóm hỗ trợ các hoạt động xã hội. 

Bước 4: Rèn luyện kỹ năng sắp xếp thời gian. 
Sắp xếp lại công việc và nhu cầu của gia đình. 
Điều này làm cho cuộc sống có thời gian thư giãn. 

Bước 5: Cố gắng giải quyết các tình huống 
căng thẳng nếu có thể. Đừng để căng thẳng trở 
thành ung nhọt, nên đàm phán trong mọi tình 
huống để giải quyết vấn đề. 

Bước 6: Biết tự chăm sóc cho bản thân như: tự 
xoa bóp, ăn chậm để cảm nhận mùi vị và cảm giác 
thức ăn, dạo bộ hoặc chợp mắt khi cần, lắng nghe 
một bản nhạc mình yêu thích. 

Bước 7: Hãy yêu cầu sự giúp đỡ. Đừng ngại 
ngần khi yêu cầu người thân, bạn bè hoặc hàng 
xóm trợ giúp. Nếu căng thẳng hoặc nỗi sợ hãi kéo 


47 


https://tieulun.hopto.org 


dài, hãy yêu cầu bác sĩ tư vấn về việc có phải 
dùng thuốc hay không. 

Bạn hãy luôn tươi cười, nghĩ về một tương lai 
tốt đẹp và luôn giành một thời gian thích hợp cho 
bản thân. 


25. Tại sao và khi nào phải điều trị tăng 
huyết áp bằng thuốc? 


Khi bạn được xác định chắc chắn là mắc bệnh 
tăng huyết áp thì bắt buộc phải điều trị. Nhiều 
phân tích lâm sàng cho thấy, tăng huyết áp nếu 
không được điều trị thì người bệnh có nguy cơ 
mắc bệnh động mạch vành gấp 24 lần, đột quy 
gấp 23 lần, suy tim gấp 7 lần, các biến chứng tim 
mạch quan trọng gấp 28 lần và tử vong do tim 
mạch gấp 23 lần so với những người được điều 
trị. Ngược lại, nếu tăng huyết áp được điều trị tốt 
sẽ giảm 20 - 25% tỷ lệ nhồi máu cơ tim, 3ð - 40% 
tỷ lệ đột quy, trên 50% tỷ lệ suy tim, 20 - 30% tỷ 
lệ các biến chứng tim mạch quan trọng và 30 - 
40% tỷ lệ tử vong do tim mạch. Mọi người đều 
suy nghĩ rằng điều trị bằng thuốc là tốn kém. 
Tuy nhiên, nếu không điều trị tăng huyết áp thì 
phải gánh vác các hậu quả do nó gây ra, thậm 
chí bằng cả sinh mạng. Các nhà khoa học phân 
tích về kinh tế đã đưa ra khái niệm “hiệu quả 
giá” (cost-effective) để đo lường điều trị với mục 
tiêu là dự phòng tránh tử vong. Người ta tìm 


46 


https://tieulun.hopto.org 


thấy điều trị tăng huyết áp mang lại “những 
năm sống thêm có chất lượng” (QALYs: quality- 
adjusted life-years), ít tốn kém hơn điều trị rối 
loạn mỡ máu và đái tháo đường. Ở Mỹ năm 2002, 
dự tính giá của 1 QALYs ở bệnh nhân đái tháo 
đường tuýp 2 chi 41.384 USD cho kiểm soát chặt 
chẽ đường máu, 51.889 USD cho hạ cholesterol 
máu và giảm đi 1.959 USD cho kiểm soát chặt 
chẽ tăng huyết áp. Như vậy, giá thành điều trị 
giảm là do dự phòng được nhiều biến chứng do 
kiểm soát chặt chẽ tăng huyết áp. Rõ ràng điều 
trị tăng huyết áp có lợi cho người bệnh và cho 
toàn xã hội dưới góc độ kinh tế, chưa kể đến góc 
độ con người. 

Nếu một người có mức huyết áp > 140/90mmHg 
với cách đo đúng phương pháp trong khoảng 4 - 6 
tuân thì chắc chắn là người đó mắc bệnh tăng 
huyết áp. Lúc này người bệnh cần đến bác sĩ khám 
và tư vấn điều trị. Bác sĩ sẽ thăm khám toàn diện 
sức khỏe của người bệnh, phân tầng nguy cơ, đưa 
ra mục tiêu và hướng dẫn điều trị. Bắt đầu điều trị 
tăng huyết áp không bằng thuốc hoặc kết hợp điều 
trị thuốc (xem ở mục 14). Nếu mức huyết áp > 
180/110mmHg hoặc có triệu chứng tổn thương cơ 
quan đích, bất luận thế nào cũng phải điều trị 
bằng thuốc hạ huyết áp ngay, sau đó mới đánh giá 
các yếu tố nguy cơ kèm theo để điều trị toàn diện. 
Chú ý ở người cao tuổi không nên giảm huyết áp 


49 


https://tieulun.hopto.org 


nhanh chóng vì dễ xảy ra các tai biến đột quy thiếu 


máu não và nhồi máu cơ tim. 


26. Cơ chế tác dụng cơ bản của các thuốc 
điều trị tăng huyết áp? 


Huyết áp phụ thuộc vào hai yếu tố chính là 

cung lượng tim và sức cản mạch máu. 
P=QxR 

P: huyết áp (mmHg); 

Q: cung lượng tim (L/ph); 

R: sức cần mạch ngoại vi (Pa.s/m). 

Trong công thức này, Q bằng tích số giữa khối 
lượng một nhát bóp của tim nhân với tần số tim, còn 
R bằng thương số giữa hiệu số áp lực giữa điểm đầu 
và cuối của vòng tuần hoàn chia cho cung lượng tim. 
Như vậy, huyết áp tăng có thể do tăng cung lượng 
tim mặc dù sức cản mạch ngoại vi bình thường hoặc 
ngược lại. Trong bệnh tăng huyết áp, bệnh nhân bị 
tăng sức cản mạch ngoại vi là chính. Người ta có thể 
làm giảm cung lượng tim hoặc giảm sức cản mạch 
ngoại vi hoặc giảm cả hai để đưa tăng huyết áp trở 
về mức bình thường. Về cơ bản, các thuốc hạ huyết 
áp đều dựa trên nguyên lý chính này. 


27. Có những nhóm thuốc điều trị hạ 
huyết áp nào? 


Có rất nhiều loại thuốc hạ huyết áp, nhưng 
người ta chia ra làm sáu nhóm thuốc chính là: 
Nhóm thuốc lợi tiểu; Nhóm thuốc ức chế hệ giao 


50 


https://tieulun.hopto.org 


cảm; Nhóm thuốc giãn mạch trực tiếp; Nhóm 
thuốc chẹn kênh canxi; Nhóm thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin; Nhóm thuốc ức chế thụ thể 
anglotensn ÏIT. 


a) Các thuốc lợi tiểu và tác dụng không 
mong muốn của chúng 


Đúng với tên gọi, các thuốc trong nhóm này 
bằng nhiều cơ chế tác dụng trên thận để tăng bài 
niệu nhằm giảm bớt khối lượng tuần hoàn dẫn tới 
giảm cung lượng tim, kết quả là hạ huyết áp. 

Hiện nay trên thị trường có một số thuốc như: 
Indapamid, Hydroclorothiazid, Furosemid, Aldacton, 
Triamteren,... Các thuốc này có thể được sử dụng 
riêng rẽ hoặc kết hợp với các thuốc nhóm khác để 
điều trị tăng huyết áp. 

Các tác dụng không mong muốn của nhóm 
thuốc lợi tiểu thường hay xuất hiện khi người 
bệnh tăng huyết áp uống thuốc: 

- Có thể gây đi tiểu nhiều (số lượng và số lần), vì 
vậy nên uống thuốc này vào buổi sáng và nên chọn 
những nơi gần nhà vệ sinh để đi lại thuận tiện. 

- Có thể gây bất lực ở một số nam giới. 

- Có thể gây yếu, mệt hoặc chuột rút do rối 
loạn điện giải (hạ kali máu), trừ loại thuốc lợi tiểu 
giữ kal1. 

- Làm tăng hoặc đau khớp bàn chân đột ngột 
do gây tăng acid uric huyết tương có thể dẫn tới 
cơn gut cấp (hiếm gặp). 


51 


https://tieulun.hopto.org 


b) Các thuốc ức chế hệ giao cảm và tác 
dụng không mong muốn của chúng? 


Một trong những cơ chế điều chỉnh huyết áp là 
thông qua các hoóc môn thần kinh tác động trên 
các thụ thể giao cảm (œ hoặc ÿ) ở hạch thần kinh 
hoặc ở các tế bào đích phân phối ở một số cơ quan. 
Khi hệ thần kinh giao cảm bị kích thích nó sẽ gây 
co mạch, tăng nhịp tim dẫn tới tăng sức cản mạch 
ngoại vi và cung lượng tim, kết quả là tăng huyết 
áp. Ỏ người mắc tăng huyết áp có nhiều bằng 
chứng cho thấy sự hoạt động vượt trội của hệ thần 
kinh giao cảm. Như vậy, các thuốc ức chế thụ thể 
giao cảm sẽ làm giảm hoạt động của hệ thần kinh 
giao cảm dẫn tới giảm sức cản mạch ngoại vi và 
cung lượng tim, kết quả là giảm huyết áp. Trong 
nhóm này người ta chia làm hai phân nhóm: 

- Ức chế thụ thể giao cảm œ ở trung ương hoặc 
ngoại vi thần kinh. Các thuốc có trên thị trường hiện 
nay như: Methyldopa, Clonmidimn, Prazosin, Doxazosin. 

- Ức chế thụ thể giao cảm không chọn lọc 
như Propranolol, Sotalol, Carvedilol và ức chế thụ 
thể giao cảm B chọn lọc (chủ yếu B,) như Atenolol, 
Bisoprolol, Metoprolol, NÑebrvolol. 

Bệnh nhân tăng huyết áp khi uống các thuốc 
nhóm này cần chú ý các tác dụng không mong 
muốn sau: 

- Các thuốc ức chế thụ thể giao cảm ÿ có thể có 
tác dụng phụ như: gây xuất hiện triệu chứng hoặc 
cơn hen phế quản ở các bệnh nhân có cơ địa hen, 


52 


https://tieulun.hopto.org 


lạnh chân tay, trầm cảm, rối loạn cương dương, 
rối loạn giấc ngủ, hạ đường huyết ở người bệnh 
đái tháo đường (khó đánh giá khi sử dụng chung 
với thuốc chống đái tháo đường). 

-_ Các thuốc ức chế œ có các tác dụng phụ như: 
hoa mắt, chóng mặt, nóng bừng đầu, choáng váng 
khi thay đổi tư thế vào buổi sáng, nhịp tim 
nhanh, ngủ gà, táo bón, khô miệng, thiếu máu, rối 
loạn cương dương, sốt,... 


c) Các thuốc giãn mạch trực tiếp và tác 
dụng không mong muốn của chúng là gì? 


Các thuốc này tác động trực tiếp lên các cơ trơn 
mạch máu thông qua NO (nitric oxid), một chất 
gây giãn mạch dẫn tới giảm sức cản mạch ngoại 
vi, kết quả là giảm huyết áp. 

Hiện nay trên thị trường có các thuốc như: 
Hydralazm, MinoxidHl, Nitroprussid, Nitroglycerm,... 

Khi bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị với 
các thuốc này, cần chú ý những tác dụng không 
mong muốn sau: 

- Nhức đầu, nóng bừng mặt, hồi hộp, đôi khi 
phù nhẹ. 

- Đau ngực, nhịp tìm nhanh hoặc không đều. 

- Sưng quanh mắt, phát triển tóc quá mức. 


d) Các thuốc chẹn kênh canxi và tác dụng 
không mong muốn của chúng là gì? 


Sự co thắt các mạch máu là một trong nhưng 
cơ chế gây tăng huyết áp. Các cơ trơn nằm trong 


53 


https://tieulun.hopto.org 


lớp trung mạc mạch máu có chức năng co giãn để 
tham gia điều tiết máu và huyết áp trong lòng 
mạch. Một trong những cơ chế co cơ trơn mạch 
máu là có sự trao đổi ion Ca”” giữa trong và ngoài 
màng tế bào. Các ion này được vận chuyển qua 
một kênh chọn lọc trên màng tế bào gọi là “kênh 
điện thế dạng L7 (L-type voltage-gated plasma 
membrane chennal). Các thuốc nhóm này tác 
động chẹn kênh canx1 làm giãn cơ trơn mạch máu 
dẫn tới giảm sức cản mạch ngoại vi, kết quả là 
giảm huyết áp. 

Hiện nay trên thị trường, các thuốc trong nhóm 
này được sử dụng rộng rãi trong điều trị tăng 
huyết áp như: Nifedipin, Amlodipin, Nicardipin, 
tFelodipm, Diltiazem, Verapaml. 

Khi sử dụng các thuốc nhóm này để điều trị 
tăng huyết áp, bệnh nhân cần chú ý một số tác 
dụng không mong muốn sau: 

- Nhức đầu, táo bón, nổi mẩn, buồn nôn, đỏ 
bừng mặt, chóng mặt, ngủ gà..., có thể gây bất lực 
ở nam giới. 

- Phù chân (chủ yếu ở mu bàn chân) là triệu 
chứng khá phổ biến, đôi khi làm người bệnh buộc 
phải ngừng thuốc. 


đ) Các thuốc ức chế men chuyển angiotensin 
và tác dụng không mong muốn của chúng là gì? 


Tham gia điều chỉnh huyết áp có một hệ nội 
tiết thần kinh rất quan trọng, đó là renin- 


54 


https://tieulun.hopto.org 


angiotensin. Angiotensin trong quá trình hoạt 
động, nhờ một men chuyển dạng thành chất 
angiotensin II, chất này gây co thắt mạch và tăng 
tổng hợp aldosteron (tăng giữ muối trong cơ thể) 
dẫn tới tăng huyết áp. Ở những người mắc tăng 
huyết áp các nghiên cứu đều thấy nồng độ các 
chất này tăng trong máu. Các thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin sẽ làm giãn mạch, giảm tổng 
hợp aldosteron dẫn tới giảm sức cản mạch ngoại 
vi và muối trong cơ thể. Các thuốc này mới ra đời 
khoảng 2ð - 30 năm gần đây, nhưng được coi như 
một cuộc cách mạng trong điều trị tăng huyết áp 
và suy tim. 

Các thuốc ức chế men chuyển angiotensin hiện 
nay có trên thị trường và thường được sử dụng 
điều trị tăng huyết áp như: Benazepril, Enalapril, 
Captopnl, Lisinopril, Perindopril, RamiIprlil, 
QuInaprIl. 

Bệnh nhân tăng huyết áp khi sử dụng các thuốc 
nhóm này, cần chú ý những tác dụng không mong 
muốn sau: 

- Ho khan không thể chấm dứt bằng bất cứ cách 
nào. Nếu bệnh nhân có triệu chứng này sau khi 
uống thuốc thì cần phải ngừng và chuyển thuốc hạ 
huyết áp khác. Nếu bệnh nhân tăng huyết áp có 
triệu chứng ho từ trước (do bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính) khi uống thuốc này mà có tác dụng phụ 
là ho xuất hiện thì khó phân biệt được. Mặc dù thầy 
thuốc đã điểu trị ho có từ trước đúng cách mà bệnh 


59 


https://tieulun.hopto.org 


nhân không đỡ thì cũng có thể nghĩ tới nguyên 
nhân do thuốc và phải chuyển thuốc khác điểu trị 
tăng huyết áp. 

- Mẩn ngứa da, mất vị giác. 

- Tăng kali máu, cần hết sức chú ý khi sử dụng 
cho những bệnh nhân có suy thận. 


e) Các thuốc ức chế thụ thể angiotensin IÏ và 
tác dụng không mong muốn của chúng là gì? 


Như đã nói ở trên, angiotensin II muốn tác 
động co thắt mạch máu phải tiếp xúc với các thụ 
thể của chúng nằm trên bề mặt của các tế bào cơ 
trơn. Như vậy, ức chế các thụ thể ở các tế bào đích 
của cơ quan hoặc tổ chức mà angiotensin ÏlÏ tác 
động thì cũng có kết quả như ức chế men chuyển 
dạng. Đây chính là cơ chế tác dụng của thuốc ức 
chế thụ thể angiotensin II. 

Các thuốc trong nhóm này hiện nay thường có trên 
thị trường để sử dụng điều trị tăng huyết áp như: 
Candesartan, Ibesartan, Losartan, Telmisartan, 
Valsartan. 

Khi sử dụng các thuốc nhóm này, bệnh nhân 
tăng huyết áp cần lưu ý các tác dụng không mong 
muốn sau: 

- Có thể gây ho, song tỷ lệ rất thấp. Thuốc này 
thường được sử dụng thay thế cho nhóm thuốc ức 
chế men chuyển khi bệnh nhân bị ho. 

- Chóng mặt, nhức đầu, đi ngoài, mẩn ngứa, 
rối loạn vị giác, hạ huyết áp tư thế đứng. 


56 


https://tieulun.hopto.org 


- Tăng kali máu, cần hết sức chú ý khi sử dụng 
cho những bệnh nhân có suy thận. 


28. Tại sao phải điều trị tăng huyết áp lâu 


dài và những điều cần chú ý khi uống thuốc? 


Bệnh tăng huyết áp là bệnh không rõ căn 
nguyên. Cho đến nay người ta vẫn chưa biết rõ tại 
sao người bệnh lại mất cơ chế kiểm soát huyết áp. 
Các nhà khoa học tìm ra trong thực tế lâm sàng 
sự thay đổi của một số cơ chế điều chỉnh huyết áp, 
nhưng nó không giải thích hết được tại sao tăng 
huyết áp mạn tính mà không tự điều chỉnh về 
mức bình thường được. Do vậy điều trị tăng huyết 
áp là phải lâu dài để luôn giữ được huyết áp ở 
mức bình thường (< 140/90mmHg), giảm được 
tốn thương cơ quan đích, giữ được chất lượng 
cuộc sống. 

Các thuốc hạ huyết áp hầu hết được bào chế có 
tác dụng trong 24 giờ, có thể tới 48 giờ với một số 
thuốc. Vì sau khi uống vào thuốc sẽ bị đào thải 
qua gan hoặc thận hoặc cả hai cơ quan này, nên 
sẽ giảm nồng độ tác dụng hạ huyết áp ở cuối 24 
giờ. Do vậy phải uống thuốc hạ huyết áp hằng 
ngày vào buổi sáng để bổ sung liều mới tiếp tục 
giữ được tác dụng hạ huyết áp của thuốc. Điều 
này cũng giải thích tại sao phải điều trị tăng 
huyết áp lâu dài. 


57 


https://tieulun.hopto.org 


Khi uống thuốc hạ huyết áp người bệnh cần 
chú ý những điểm sau đây: 

- Cần phải đo huyết áp theo dõi sau khi 
uống thuốc hai tiếng đồng hồ, mỗi ngày một lần 
vào buổi sáng. Không cần thiết đo huyết áp nhiều 
lần trong ngày đối với người bệnh, trừ trong một 
số tình huống cấp cứu. Việc người bệnh tự đo 
huyết áp nhiều lần trong một ngày sẽ gây nhiễu 
số đo huyết áp dẫn tới hiện tượng tăng huyết áp 
giả tạo trong khi uống thuốc. Cơ chế gây tăng 
huyết áp giả tạo chính là cơ chế thần kinh tâm lý 
(coi như stress, xin xem ở mục 24). Nên nhớ rằng 
bệnh nhân tăng huyết áp tuân thủ điều trị tốt, 
nếu do yếu tố nào đó gây tăng huyết áp (trừ 
stress), thì cũng ít khả năng xảy ra các biến 
chứng (đột quy, suy tim cấp,...). 

- Uống thuốc phải đúng giờ. Hầu hết các 
bệnh nhân tăng huyết áp phải uống thuốc hạ 
huyết áp vào 7 - 8 giờ sáng, trước hoặc ngay sau 
khi ăn. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về biểu 
đồ huyết áp ngày và đêm ở người bình thường và 
người tăng huyết áp đều nhận thấy huyết áp 
trung bình ban ngày đều cao hơn ban đêm, riêng ở 
người bệnh tăng huyết áp huyết áp tâm thu cao 
hơn nhiều vào 9 - 11 giờ sáng; sau đó huyết áp 
trung bình giảm dần và thấp vào ban đêm. Tuy 
nhiên, có khoảng 10 - 15% người bệnh tăng huyết 
áp có huyết áp trung bình cao vào ban đêm (00 giờ - 


58 


https://tieulun.hopto.org 


6 giờ) hoặc huyết áp trung bình ban ngày bình 
thường mà tăng cao vào ban đêm, những đối 
tượng này có tỷ lệ đột quy não cao. Như vậy thầy 
thuốc phải thay đổi thời gian uống thuốc vào buổi 
tối trước khi đi ngủ cho những bệnh nhân có 
huyết áp cao vào ban đêm. 

- Không được tự ý bổ sung liều hoặc bỏ 
uống thuốc, nếu như không có những lý do đặc 
biệt hoặc đã được phép của thầy thuốc điều trị. 
Các nghiên cứu khoa học đều cho thấy tỷ lệ cao 
xảy ra các biến chứng nặng khi uống quá liều 
(tụt huyết áp khó điều chỉnh) hoặc trống thuốc 
khi đang điều trị ổn định (đột quy não, suy tim 
cấp,..). Khi thấy huyết áp tăng bất thường 
trong quá trình điều trị đang ổn định, việc cần 
làm đầu tiên là người bệnh phải báo cho thầy 
thuốc biết, trong khi đó cần tự mình xem có yếu 
tố stress nào tác động hay không, chứ không 
phải là tự ý uống thêm thuốc hạ huyết áp. Vì 
nếu yếu tố stress còn tồn tại thì khó có thuốc hạ 
huyết áp nào có thể khống chế được, mà khi 
uống quá liều sẽ gây ra tụt huyết áp. Không 
được tự ý đổi nhóm thuốc hạ huyết áp mà 
thầy thuốc chuyên khoa đã kê đơn. Có một số 
người bệnh hay sử dụng thuốc theo bạn bệnh, 
kiểu như "tôi uống thuốc này kết quả tốt lắm, 
anh cứ mua loại này mà dùng". Trong thực tế 
nhiều người mắc bệnh tăng huyết áp, nhưng khi 


59 


https://tieulun.hopto.org 


điều trị mỗi người bệnh có một đơn thuốc khác 
nhau. Nên nhớ rằng: "Thầy thuốc không điều trị 
bệnh mà chỉ điều trị người bệnh". 

- Phải tự theo dõi tác dụng phụ của thuốc 
trong khi điều trị. Mỗi loại thuốc hạ huyết áp 
ngoài tác dụng chính còn có tác dụng không mong 
muốn (còn gọi là tác dụng phụ) khác nhau. Các 
tác dụng phụ này có tỷ lệ thấp trong quần thể 
những người bệnh uống thuốc, thường là dưới 
10%. Nếu các tác dụng phụ không ảnh hưởng đến 
người bệnh nhiều và thấp hơn so với lợi ích điều 
trị thì có thể tiếp tục sử dụng. Nếu các tác dụng 
phụ ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân thì phải 
ngừng thuốc. Trước khi ngừng thuốc cần phải trao 
đổi với thầy thuốc chuyên khoa. 

- Nên tìm hiểu về sự tương tác của một số 
thuốc khác với thuốc hạ huyết áp để cùng thầy 
thuốc điều trị tốt. Nhóm thuốc gây tăng huyết áp 
bao gồm: thuốc chống viêm không corticoid 
(NSAID), thuốc nhóm corticosteroid, nhóm các 
chất caffein và coffee, nhóm thuốc tránh thai và 
nhóm thuốc hoócmôn thay thế (estrogen, 
progesteron). Trong các nhóm thuốc này cần chú ý 
hơn cả là thuốc chống viêm không corticoid, thuốc 
nhóm corticosteroid, nhóm thuốc tránh thai và 
nhóm thuốc hoócmôn thay thế, vì chúng gây tăng 
huyết áp và làm giảm tác dụng của thuốc hạ 
huyết áp dẫn tới biến chứng đột quy não, nhồi 


60 


https://tieulun.hopto.org 


máu cơ tim, suy tim và huyết khối tĩnh mạch khi 
sử dụng chung trong điều trị tăng huyết áp. 

- Tiếp tục duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn 
chế mỡ động vật, duy trì hoạt động thể lực và 
tránh căng thẳng. Điều này hỗ trợ bền vững trong 
điều trị tăng huyết áp. 

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin 
tưởng trong điều trị tăng huyết áp giữa người 
bệnh và thầy thuốc. Cần có sự trao đổi và bàn 
luận giữa thầy thuốc và người bệnh trước khi bắt 
đầu uống thuốc. Điều này có nghĩa là thầy thuốc 
trình bày lý do, mục tiêu và kế hoạch điều trị 
ngắn hạn và dài hạn cho bệnh nhân; ngược lại, 
bệnh nhân cần nêu đề nghị và yêu cầu rõ ràng với 
thầy thuốc trong quá trình điều trị sau này. Bệnh 
nhân cần tuân thủ chặt chẽ thời gian tái khám 
hoặc khám bệnh định kỳ, cần cung cấp kịp thời 
những triệu chứng bất thường trong quá trình 
điều trị cho thầy thuốc. 


29. Thuốc hạ huyết áp nào là tốt nhất 
trong điều trị tăng huyết áp? 


Thuốc là một chất hóa học được sử dụng trong 
điều trị, phòng bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc tăng 
cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Mỗi thuốc 
đều có cấu trúc riêng, công nghệ bào chế riêng, tác 
dụng dược lý riêng và chỉ định riêng biệt trong 
điều trị. Vì vậy, thuốc điều trị đúng bệnh là thuốc 
tốt nhất. Nhưng quá trình đi đến chỉ định thuốc 


61 


https://tieulun.hopto.org 


đúng cần có thực hành lâm sàng tốt của thầy 
thuốc và sự hiểu biết của người bệnh. 

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới về điều 
trị tăng huyết áp, tất cả các thuốc hạ huyết áp 
đều có giá trị ngang nhau, như lựa chọn ban 
đầu cũng như sử dụng lâu dài của thầy thuốc, 
khi kê đơn cho bệnh nhân có độ tuổi từ 18 đến 
dưới 60 tuổi, được phát hiện bệnh tăng huyết áp 
lần đầu. Hầu hết bệnh nhân tăng huyết áp được 
điều trị một thuốc hạ huyết áp (đơn trị liệu) đã 
đạt được huyết áp mục tiêu (< 140/90mmHg), 
chỉ có khoảng 20-30% số bệnh nhân tăng huyết 
áp phải dùng từ hai thuốc trở lên (đa trị liệu 
hoặc phối hợp thuốc hạ huyết áp) mới đạt huyết 
áp mục tiêu. Đối với thầy thuốc, đơn trị liệu có 
lợi điểm là biết rõ đặc điểm tác dụng của thuốc, 
chỉ định chuyên biệt cho từng trường hợp cụ 
thể, dễ đánh giá hiệu quả của thuốc. Đối với 
bệnh nhân, đơn trị liệu dễ tuân thủ điều trị. 
Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là khi huyết 
áp chưa đạt mục tiêu, thầy thuốc cần tăng liều 
thuốc để đạt mục tiêu thì sẽ làm tăng tác dụng 
không mong muốn của thuốc. Các nghiên cứu 
lâm sàng về sử dụng thuốc đều cho thấy khi 
tăng liều thuốc gấp đôi thì tác dụng không 
mong muốn cũng tăng lên gấp đôi. 

Căn cứ vào các bằng chứng thử nghiệm thuốc 
lâm sàng trên những nhóm lớn bệnh nhân tăng 
huyết áp, người ta đưa ra các khuyến cáo sử dụng 


62 


https://tieulun.hopto.org 


thuốc hạ áp cho từng loại đặc điểm lâm sàng của 


bệnh nhân tăng huyết áp như dưới bảng sau: 





Các đặc điểm lâm sàng của 
bệnh nhân tăng huyết áp 


Các loại thuốc hạ huyết áp ưu 
tiên được áp dụng 





Tổn thương các cơ quan khi chưa có triệu chứng trên lâm sàng 





- Dày thất trái 

- Xơ vữa động mạch chưa 
triệu chứng 

- Albumin niệu vi thể 


- Rối loạn chức năng thận 


Ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc chẹn kênh canxi hoặc ức 
chế thụ thể angiotensin II. 

Chẹn kênh canxi hoặc ức chế men 
chuyển angiotensin. 

Ức đế men chuyển angiotensn hoặc 
ức chế thụ thể angiotensin II. 
Ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc ức chế thụ thể angiotensin II. 





Các biến chứng tim mạch trên lâm sàng 





- Tiền sử đột quy 
- Tiền sử nhồi máu cơ tim 


- Đau thắt ngực 


- suy tim 


- Phình giãn động mạch chủ 
- Dự phòng rung nhĩ 


- Kiểm soát tần số thất trong 





rung nhĩ 





Bất cứ loại thuốc hạ huyết áp nào. 
Ức chế thụ thể giao cảm bêta 
hoặc ức chế men chuyển 
angiotensin hoặc ức chế thụ thể 
angiotensin II. 

Ức chế thụ thể giao cảm bêta 
hoặc chẹn kênh canxi. 

Lợi tiểu hoặc ức chế thụ thể 
giao cảm bêta hoặc ức chế men 
chuyển angiotensin hoặc ức chế 
thụ thể angiotensin II. 

Ức chế thụ thể giao cảm bêta. 
Ức chế thụ thể angiotensin II 
hoặc ức chế men chuyển 
angiotensin hoặc ức chế thụ thể 
giao cảm bêta hoặc lợi tiểu loại 
ức chế thụ thể corticoid khoáng. 








63 


https://tieulun.hopto.org 





- Suy thận giai đoạn cuối/ 
Protein niệu 


- Bệnh động mạch ngoại vi 


Ức chế thụ thể giao cảm bêta 
hoặc chẹn kênh canxi. 

Ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc ức chế thụ thể angiotensin 
IL 

Ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc chẹn kênh canxi. 





Một số đặc điểm lâm sàng khác 





- Tăng huyết áp tâm thu đơn 
độc (ở người cao tuổi) 
- Hội chứng chuyển hóa 


Lợi tiểu hoặc chẹn kênh canxi. 
Ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc ức chế thụ thể angiotensin 


II hoặc chẹn kênh canxi. 

Ức chế men chuyển angiotensin 
- Bệnh đái tháo đường hoặc ức chế thụ thể angiotensin 
IL 

Ức chế giao cảm trung ương 
(Methyldopa) hoặc ức chế thụ 
thể giao cảm bêta hoặc chẹn 


- Phụ nữ mang thai 











kênh canxi. 





30. Khi nào phối hợp thuốc và phối hợp 
như thế nào trong điều trị tăng huyết áp? 


Chiến thuật điều trị tăng huyết áp với một 
thuốc là tăng dần từng bước liều lượng thuốc để 
đạt huyết áp mục tiêu. Khi điều trị một thuốc hạ 
áp thất bại thì cần chuyển sang phối hợp thuốc. 
Thế nào là điều trị một thuốc hạ huyết áp thất 
bại? Điều trị một thuốc hạ huyết áp được coi là 
thất bại ở bệnh nhân tăng huyết áp, khi thầy 
thuốc đã tăng liều thuốc đó đến tối đa cho phép 
theo hướng dẫn kê đơn, trong vòng bốn tuần, mà 


64 


https://tieulun.hopto.org 


huyết áp của bệnh nhân không đạt tới đích mong 
muốn (< 140/90mmHg), với điều kiện bệnh nhân 
tuân thủ điều trị chặt chẽ. Trong tình huống này, 
thầy thuốc có thể chuyển sang sử dụng một thuốc 
hạ huyết áp khác hoặc phối hợp thuốc hạ huyết 
áp giữa các nhóm khác nhau. 

Về mặt dược lý, việc sử dụng phối hợp từ hai 
thuốc hạ huyết áp trở lên tạo nên tác dụng cộng 
hưởng hạ huyết áp trong điều trị. Thật vậy, các 
nghiên cứu trên bệnh nhân tăng huyết áp đều cho 
thấy liều lượng cơ bản của mỗi một thuốc hạ 
huyết áp được giảm đi một nửa mà vẫn có tác 
dụng hạ huyết áp tới mức mong muốn và giảm 
được các tác dụng không mong muốn của thuốc. 
Đây chính là lợi ích của điều trị phối hợp thuốc. 
Tuy nhiên, nhược điểm của điều trị phối hợp 
thuốc là khi bắt đầu điều trị một trong số thuốc 
đó có thể không phát huy tác dụng mà thầy thuốc 
không thể biết được. Điều này trái ngược hẳn với 
điều trị một thuốc hạ huyết áp như đã nêu ở mục 
34. Đối với bệnh nhân, nhược điểm của điều trị 
phối hợp thuốc là khó tuân thủ điều trị do khó 
nhớ hết tên thuốc, số lượng thuốc và cách chia 
liều thuốc trong ngày. 

Hiện nay, điều trị phối hợp thuốc trong bệnh 
tăng huyết áp chủ yếu là kết hợp hai thuốc khác 
nhóm với nhau. Chiến thuật điều trị một thuốc 
hoặc kết hợp hai thuốc được tiến hành theo từng 
bước một. Khi sử dụng một thuốc hoặc kết hợp hai 


65 


https://tieulun.hopto.org 


thuốc điều trị tăng huyết áp mà chưa đạt huyết áp 
mục tiêu thì thầy thuốc tăng liều đến tối đa các 
thuốc đó. Nếu phác đồ điều trị này vẫn chưa đạt 
huyết áp mục tiêu ở bệnh nhân thì thầy thuốc sẽ 
chuyển sang một thuốc hạ huyết áp khác hoặc kết 
hợp hai loại thuốc hạ huyết áp khác và cứ từng 
bước như vậy để tìm ra thuốc điều trị hạ huyết áp 
phù hợp nhất cho người bệnh. Tuy nhiên, ở người 
bệnh có tăng huyết áp "kháng trị", khi bổ sung 
thêm một thuốc hạ huyết áp nữa (nhiều hơn 2 
thuốc) nên xem xét trong hai thuốc trước đó thuốc 
nào thực sự không có hoặc ít tác dụng thì phải thay 
thế hơn là giữ lại theo chiến thuật điều trị ở trên. 

Các thử nghiệm lâm sàng lớn về điều trị tăng 
huyết áp trên thế giới đã tổng kết các kiểu phối 
hợp hai thuốc hiệu quả dựa trên tiêu chí giảm các 
biến cố tim mạch của bệnh. Các kiểu phối hợp và 
không được phối hợp hai thuốc giữa các nhóm 
thuốc hạ huyết áp như sau: 

- Phối hợp thuốc rất có lợi: nhóm thuốc ức chế 
men chuyển angiotensin và nhóm thuốc lợi tiểu, 
nhóm thuốc ức chế men chuyển angiotensin và 
nhóm thuốc chẹn kênh canxi, nhóm thuốc lợi tiểu 
và nhóm thuốc chẹn kênh canxi, nhóm thuốc lợi 
tiểu và nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin II, 
nhóm thuốc chẹn kênh canxi và nhóm thuốc ức 
chế thụ thể angiotensin II. 

- Phối hợp thuốc có lợi: nhóm thuốc ức chế thụ 
thể giao cảm bêta và nhóm thuốc lợi tiểu. 


ó6 


https://tieulun.hopto.org 


- Phối hợp thuốc có thể có lợi: nhóm thuốc ức chế 
thụ thể giao cảm bêta và nhóm thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin; nhóm thuốc ức chế thụ thể giao 
cảm bêta và nhóm thuốc chẹn kênh canxi; nhóm 
thuốc ức chế thụ thể giao cảm bêta và nhóm thuốc 
ức chế thụ thể angiotensin II; nhóm thuốc ức chế 
thụ thể giao cảm bêta và các thuốc hạ huyết áp khác 
(ức chế giao cảm anpha hoặc trung ương); các thuốc 
hạ huyết áp khác và nhóm thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin; các thuốc hạ huyết áp khác và 
nhóm thuốc chẹn kênh canxi; các thuốc hạ huyết áp 
khác và nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin lI; 
các thuốc hạ huyết áp khác và thuốc lợi tiểu. 

- Không được phối hợp thuốc: nhóm thuốc ức chế 
men chuyển angiotensin và nhóm thuốc ức chế thụ 
thể angiotensin II Nhiều thử nghiệm lâm sàng 
thuốc trên nhóm bệnh nhân tăng huyết áp đã chứng 
minh việc phối hợp hai nhóm thuốc hạ huyết áp 
này trong điểu trị tăng huyết áp làm tăng cao tỷ lệ 
biến chứng thận (rối loạn chức năng thận, suy thận, 
tăng kali máu,...). Vì vậy người ta đã loại bỏ kiểu 
phối hợp thuốc này. 

- Để khắc phục nhược điểm khó tuân thủ điều trị 
của bệnh nhân với điểu trị phối hợp thuốc, các nhà 
sản xuất thuốc đã bào chế ra viên thuốc có hai hoạt 
chất của hai nhóm thuốc hạ huyết áp khác nhau. 
Một loại viên thuốc kết hợp hai hoạt chất, hiện nay 
thường có trên thị trường, là kết hợp giữa thuốc lợi 
tiểu với một số nhóm còn lại (thuốc ức chế men 


67 


https://tieulun.hopto.org 


chuyển angiotensin hoặc nhóm thuốc chẹn kênh 
canxi hoặc nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin 
II). Một loại viên thuốc kết hợp hai hoạt chất nữa là 
giữa thuốc chẹn kênh canxi với nhóm thuốc tác 
động trên hệ angiotensinogen (thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin hoặc thuốc ức chế thụ thể 
angiotensin II). Người ta cũng có thể bào chế ra loại 
viên thuốc có ba hoặc bốn hoạt chất thuốc khác 
nhau, tuy nhiên đây là những công nghệ rất phức 
tạp. Nhược điểm của loại viên thuốc này là thuốc và 
liểu điều trị của mỗi thuốc cố định, khi cẩn điều 
chỉnh là không thể. 


31. Điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi 
cần chú ý những điều gì? 


Ở Việt Nam, theo Pháp lệnh người cao tuổi số 
23/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-4-2000 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, người từ 60 tuổi trở 
lên là người cao tuổi (còn gọi là "cao niên"). Ở 
nhóm người 6ð tuổi, tỷ lệ bệnh tăng huyết áp 
chiếm tới 53,4 - 68,8% và thường là mắc tăng 
huyết áp tâm thu đơn độc. Vì vậy huyết áp mục 
tiêu cần đạt được đối với người cao tuổi chủ yếu 
là huyết áp tâm thu. Cơ chế bệnh sinh của tăng 
huyết áp ở người cao tuổi cũng giống như ở 
người trẻ tuổi, tuy nhiên do lão suy, toàn bộ hệ 
thống mạch máu xơ cứng hơn nên hậu quả của 
tăng cũng như giảm huyết áp có khác hơn so với 
người trẻ tuổi. Ngoài ra, người cao tuổi còn mắc 


68 


https://tieulun.hopto.org 


nhiều bệnh kèm theo, trung bình ba bệnh trở 
lên trên một người cao tuổi. Các bệnh lão khoa 
thường mắc liên quan đến tim mạch (xở vữa 
động mạch, thiểu năng động mạch vành,...), hô 
hấp (viêm phế quản, hen,...), tiêu hoá, tiết niệu 
(u xơ tiền liệt tuyến,...), xương khớp (vôi hóa, 
loãng xương,..), rối loạn chuyển hoá (tăng 
đường máu, mỡ máu....), thần kinh (Parkinson, 
Alzheimer, trầm cảm,...). Chức năng hoạt động 
của gan, thận ở người cao tuổi giảm sút dẫn tới 
việc thay đổi tác dụng thuốc khi uống vào, do đó 
cần được thầy thuốc và bệnh nhân chú ý. 

Cho đến nay, hầu hết khuyến cáo về chẩn đoán 
và điều trị tăng huyết áp của các hội tim mạch 
trong và ngoài nước đều hướng dẫn về huyết áp 
mục tiêu và sử dụng thuốc hạ huyết áp ở người 
cao tuổi như sau: 

- Đối với người cao tuổi nói chung có huyết áp 
tâm thu > 160mmHEg nên đưa huyết áp tâm thu về 
mức giữa 140-150mmHg; người dưới 80 tuổi có 
huyết áp tâm thu > 140mmHHg có thể cho phép đưa 
huyết áp tâm thu xuống dưới 140mmHg với điều 
kiện cá thể đó dung nạp với điều trị (không gây bất 
kỳ triệu chứng khó chịu nào do hạ huyết áp). 

- Đối với người từ 80 tuổi trở lên với tình trạng 
thể lực và tinh thần tốt có huyết áp tâm thu > 
160mmHg nên đưa huyết áp tâm thu về mức giữa 
140-150mmHg. 

- Đối với người cao tuổi với tình trạng sức khỏe 


69 


https://tieulun.hopto.org 


yếu, dễ tổn thương, có tăng huyết áp, việc quyết 
định sử dụng thuốc điều trị do thầy thuốc và căn 
cứ vào theo đõi tác dụng điều trị trên lâm sàng. 

- Tất cả các thuốc hạ huyết áp đều có thể sử 
dụng cho người cao tuổi, tuy nhiên các thuốc được 
ưu tiên là thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn kênh canxi 
(thích hợp đối với tăng huyết áp tâm thu đơn độc). 

Cơn tăng huyết áp (huyết áp > 180/110mmHg) ở 
người cao tuổi do nhiều nguyên nhân khác nhau: 
20% do căng thẳng tâm lý (stress), 10% do rối loạn 
nội tiết, 28% do tăng tiết renin, 25% do di truyền và 
10% do ăn nhiều muối. Điều trị cơn tăng huyết áp ở 
người cao tuổi cần chú ý đến các yếu tố tuổi, tình 
trạng dịch cơ thể, thuốc hạ huyết áp đang dùng, 
thời gian mắc bệnh tăng huyết áp, các tác dụng 
không mong muốn có thể xảy ra do điều trị cơn tăng 
huyết áp. Mức hạ huyết áp có thể cho phép xuống 
bằng 25% của giá trị huyết áp ban đầu (có thể 
xuống dưới 150mmHg). Tuy nhiên, tốc độ hạ huyết 
áp mới là quan trọng, cần phải điều trị hạ huyết áp 
từ từ (đạt huyết áp mục tiêu trong vòng 2 giờ), đủ để 
không xảy ra xuất huyết não, nhưng cũng không 
gây biến chứng do hạ huyết áp quá nhanh. Vì nếu 
hạ huyết áp nhanh chóng sẽ dẫn tới hiện tượng 
"cướp máu" ở hệ mạch máu của một số cơ quan 
quan trọng như não, tim, thận gây ra thiếu máu 
nuôi dưỡng dễ dẫn tới đột quy, nhồi máu cơ tim và 
suy thận. Các thuốc ưu tiên hàng đầu trong xử trí 
cơn tăng huyết áp là thuốc lợi tiểu (Lasix tiêm tĩnh 


70 


https://tieulun.hopto.org 


mạch), thuốc ức chế men chuyển angiotensin 
(Captopril ngậm dưới lưỡi) hoặc thuốc chẹn kênh 
canxi (Nicardipin truyền tĩnh mạch). Không nên sử 
dụng Nifedipin (Adalat) nhỏ giọt dưới lưỡi như một 
lựa chọn ban đầu trong cấp cứu cơn tăng huyết áp ở 
người cao tuổi vì nó có thể gây nên hạ huyết áp 
nhanh chóng và tăng nhịp tim - hai yếu tố bất lợi 
đối với não và tim của người cao tuổi. 


32. Tăng huyết áp kháng trị là gì và điều 
trị như thế nào? 


Tăng huyết áp kháng trị là một vấn đề thường 
gặp trong lâm sàng mà cả thầy thuốc và bệnh 
nhân phải đối mặt với nó. Vậy tăng huyết áp 
kháng trị là gì? Tăng huyết áp kháng trị là huyết 
áp mục tiêu không thể đạt được mặc dù đã điều 
trị tối ưu với ba loại thuốc hạ huyết áp, trong đó 
nhất thiết phải có thuốc lợi tiểu. Tăng huyết áp 
kháng trị có thể chiếm tới 20-30% số bệnh nhân 
tăng huyết áp tham gia nghiên cứu. Hai yếu tố 
quan trọng nhất là tuổi cao và béo phì ở người 
bệnh tăng huyết áp dẫn tới việc khó kiểm soát 
được huyết áp. Ngoài hai yếu tố vừa nêu, còn có 
một số yếu tố khác như ăn quá nhiều muối, bệnh 
thận mạn tính kèm theo, bệnh đái tháo đường kết 
hợp và giới nữ nằm trong đặc điểm bệnh nhân 
tăng huyết áp kháng trị. Hậu quả của tăng huyết 
áp kháng trị là tăng các biến chứng tim mạch ở 
nhóm bệnh nhân này. 


Z1 


https://tieulun.hopto.org 


Trong thực hành lâm sàng, trước khi chẩn 
đoán bệnh nhân có tăng huyết áp kháng trị đích 
thực thầy thuốc phải sàng lọc kỹ những yếu tố 
gây tăng huyết áp kháng trị giả tạo. Những 
nguyên nhân của tăng huyết áp kháng trị cần 
được loại trừ được trình bày trong bảng dưới đây: 





Đo huyết áp không đúng kỹ thuật 

Tăng thể tích dịch trong cơ thể quá mức: 

- Ăn quá nhiều muối 

- Ứ nước do bệnh thận 

- Sử dụng loại thuốc lợi tiểu không thích hợp 

Nguyên nhân do thuốc và các nguyên nhân khác: 

- Bệnh nhân không tuân thủ điều trị 

- Liều thuốc hạ huyết áp đưa ra không thích hợp 

- Phối hợp thuốc hạ huyết áp không đúng 

- Sử dụng thuốc kèm theo: chống viêm không 
steroid (NSAID), thuốc ức chế cyclooxygenase 2 

- Chất gây nghiện: cocain, amphetamin, các loại 
thuốc cấm khác 

- Thuốc đồng giao cảm (thuốc giảm sung huyết, 
thuốc gây chán ăn để giảm cân) 

- Thuốc tránh thai 

- Hoóc môn sterlod thượng thận 

- Cyclospor1n và tacrolimus 

- Erythropoetin 

- Cam thảo và một vài loại thuốc lá dạng nhai 

- Thức ăn bổ sung và thuốc mua không cần kê 
đơn (ví dụ: ephedra, ma hoàng, cam đắng) 

Tình trạng kèm theo: 

- Béo phì 

- Uống rượu nhiều 

Các nguyên nhân của tăng huyết áp thứ phát 
(xem ở mục 8) 











⁄2 


https://tieulun.hopto.org 


Điều trị tăng huyết áp kháng trị là điều trị đa 
yếu tố. Bắt đầu bằng điều trị không dùng thuốc, 
đó là điều chỉnh lối sống (giảm cân nếu có béo phì, 
giảm muối trong chế độ ăn, giảm uống rượu, tăng 
cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi và 
thói quen,...). Thầy thuốc cần xem xét lại các 
thuốc khác dùng điều trị các bệnh kèm theo ở 
người bệnh tăng huyết áp như đã liệt kê trong 
bảng trên. Nếu những thuốc đó nhất thiết phải sử 
dụng cho bệnh nhân thì chọn loại ít có tương tác 
bất lợi nhất với thuốc hạ huyết áp. Một vấn đề 
quan trọng đối với cả thầy thuốc và bệnh nhân là 
tạo sự tuân thủ điều trị chặt chẽ. Thầy thuốc nên 
kê đơn loại thuốc hạ huyết áp có tác dụng kéo dài, 
kết hợp hai loại thuốc trong một viên thuốc để 
bệnh nhân chỉ uống một lần duy nhất trong ngày. 
Bệnh nhân cần tự đo huyết áp tại nhà, ghi nhật 
ký số đo huyết áp hằng ngày, chia thuốc sẵn vào 
hộp đựng có các ngăn theo bảy ngày trong tuần, 
đặt chuông báo giờ uống thuốc hằng ngày trên 
điện thoại di động,... Tất cả những việc làm trên 
nhằm kết dính bệnh nhân với điều trị. Tiếp theo 
là điều trị các nguyên nhân gây tăng huyết áp 
nếu phát hiện được. Cuối cùng là điều trị tăng 
huyết áp kháng trị bằng thuốc. Như định nghĩa 
tăng huyết áp kháng trị đã nêu ở trên, thuốc lợi 
tiểu luôn được giữ lại trong phác đồ điều trị. Hai 
thuốc hạ huyết áp còn lại sẽ thay thế một trong 
hai hoặc cả hai bằng nhóm thuốc hạ huyết áp 


VéC: 


https://tieulun.hopto.org 


khác theo hướng dẫn phối hợp thuốc (xem ở mục 
35). Các bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác định 
có tăng huyết áp kháng trị phải được các chuyên 
gia tỉm mạch tư vấn và theo dõi đặc biệt để kiểm 
soát tốt huyết áp, tránh các biến chứng tim mạch 
nặng nề có thể xảy ra. 


⁄4 


https://tieulun.hopto.org 


PHẦN HAI 
NHỮNG ĐIÊU CÂN BIẾT VỀ 
BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 


75 


https://tieulun.hopto.org 


⁄6 


https://tieulun.hopto.org 


1. Động mạch vành và vai trò của nó là gì? 


Động mạch vành là động mạch xuất phát từ 
gốc động mạch chủ, cung cấp oxy và chất dinh 
dưỡng nuôi quả tim. Mỗi quả tim của chúng ta có 
hai động mạch vành: động mạch vành phải và 
động mạch vành trái. 

Động mạch vành phải đi ra từ trên lá van phải 
của động mạch chủ, bò trên bề mặt trước của bên 
phải tim một đoạn rồi chia ra các nhánh gọi là 
nhánh thất phải, nhánh bờ viền phải, sau đó tiếp 
tục chạy ra mặt sau bên phải tìm và đi dọc vách 
liên thất tạo ra nhánh liên thất sau. Động mạch 
vành trái đi ra từ trên lá van trái của động mạch 
chủ chạy một đoạn ngắn (1 - 3em) gọi là thân 
chung, sau đó chia thành nhánh lớn thứ nhất chạy 
ở mặt trước dọc theo vách liên thất đi xuống tận 
mỏm tim gọi là động mạch liên thất trước; nhánh 
lớn thứ hai chạy theo rãnh nhĩ thất trái gọi là động 
mạch mũ, rồi chia một số nhánh gọi là nhánh bờ 
viền trái, nhánh cuối cùng đi ra phía sau tạo ra 
nhánh thất trái sau hoặc đôi khi tạo thành liên 
thất sau. Như vậy, hệ thống động mạch vành có ba 
nhánh lớn là động mạch liên thất trước, động mạch 
mũ và động mạch vành phải. 


7 


https://tieulun.hopto.org 


Động mạch vành phải có chức năng cấp máu 
nuôi dưỡng thất phải, nút xoang, nút nhĩ thất và 
một phần vách liên thất. Động mạch vành trái có 
chức năng cấp máu nuôi thất trái, phần lớn vách 
liên thất và một phần thất phải. Từ ba nhánh lớn 
này cho ra rất nhiều các nhánh động mạch nhỏ 
hơn đi sâu vào cơ tim như các nhánh vách, nhánh 
chéo, nhánh bờ,... có nhiệm vụ nuôi dưỡng chủ yếu 
2/3 bề dày thành tim, còn lại 1/3 bề dày thành tim 
được nuôi dưỡng thêm nhờ máu thấm trực tiếp 
qua nội mạc của buồng tim. Nhờ có nuôi dưỡng từ 
động mạch vành mà tim thực hiện đầy đủ chức 
năng co bóp máu đi nuôi dưỡng toàn cơ thể trong 
mọi tình huống hoạt động. Tim chỉ có một động 
mạch duy nhất nuôi, đó là động mạch vành. Các 
cơ quan khác trong cơ thể có thể có nhiều nguồn 
mạch máu nuôi dưỡng. Đó là sự khác biệt cơ bản 
giữa tim và các cơ quan khác trong cơ thể. 


Tim(mộtsau) ` 





vemiA - Tếndug 





| me) | 
Đôn mạch nã 


Nhánh bè 
Nhàn bỏ unến lrải 
ˆ sảnh 
Dũng wạch mach 
vàt phẫ II tiất Sửu 
-. 
Nữ bở 
sử phổ: Th mạch 
vùnh 


2. Bệnh động mạch vành là gì? 


Bệnh mạch vành - hay chính xác hơn là bệnh 


78 


https://tieulun.hopto.org 


động mạch vành - là do sự hình thành và phát 
triển của mảng xơ vữa ở thành mạch máu gây hẹp 
đáng kể lòng động mạch vành, dẫn đến vùng cơ 
tim do động mạch đó chi phối bị thiếu máu, gây 
ra các cơn đau thắt ngực. Thường khi động mạch 
vành bị hẹp > 50% đường kính lòng mạch lúc đó sẽ 
xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Trong một số 
trường hợp, mảng xơ vữa bị nứt vỡ dẫn đến hình 
thành cục máu đông cấp tính, là nguyên nhân của 
hội chứng động mạch vành cấp, bao gồm nhồi 
máu cơ tim và đau thắt ngực không ổn định. 









Động mạc 
vành 





Động mạch vành phóng to 





Copyright ® 2013 Nucleus Medical Media 


Bệnh động mạch vành là một trong số bệnh lý 
tim mạch phổ biến, là nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu trong các bệnh lý tim mạch. Hiện nay, 
trình độ dân trí cũng như chất lượng cuộc sống 
được nâng cao, người bệnh càng có điều kiện hơn 
để quan tâm và hiểu biết về bệnh tật của mình. 


79 


https://tieulun.hopto.org 


Đồng thời, người bệnh cũng cần phải biết những 
kiến thức cơ bản về bệnh tật của mình để có thể 
tự nhận biết và hợp tác điều trị với nhân viên y tế 
một cách tốt nhất. Dưới đây là một số kiến thức cơ 
bản thường thức về bệnh mạch vành. 


3. Bệnh động mạch vành có nguy hiểm không? 


Bệnh động mạch vành rất nguy hiểm. Bệnh động 
mạch vành là căn nguyên tử vong số một trong số 
các bệnh lý tim mạch. Theo ước tính hiện ở Mỹ có 
khoảng gần 7 triệu người bị bệnh động mạch vành 
và hằng năm có thêm khoảng 350.000 người bị đau 
thắt ngực mới. Tỷ lệ này ở các nước phát triển khác 
cũng rất đáng lo ngại. Tại châu Âu, có tới 600.000 
bệnh nhân tử vong mỗi năm do bệnh động mạch 
vành và là một trong những nguyên nhân hàng đầu 
gây tử vong. Đối với các nước đang phát triển, trong 
đó có Việt Nam, bệnh động mạch vành đang có xu 
hướng gia tăng nhanh chóng và gây nhiều thay đổi 
trong mô hình bệnh tim mạch. 

Với thể bệnh động mạch vành ổn định, hay còn 
gọi là mạn tính, người bệnh hay có cơn đau ngực 
khi gắng sức, ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt 
và công việc, và nếu không được điều trị tốt, bệnh 
động mạch vành mạn tính có thể chuyển sang hội 
chứng động mạch vành cấp hoặc suy tim mạn 
tính. Hội chứng động mạch vành cấp có thể gây ra 
đột tử hoặc các biến chứng cấp tính nặng nề như 
sốc tim, suy tim trái cấp, rối loạn nhịp thất,... với 


80 


https://tieulun.hopto.org 


tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu qua được giai đoạn cấp 
tính, di chứng thường gặp nhất của hội chứng 
động mạch vành cấp là suy tim, rối loạn nhịp tim, 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuổi thọ và chất 
lượng cuộc sống. 


4. Dấu hiệu nào để nhận biết được mình bị 
bệnh động mạch vành? 


Đau thắt ngực là dấu hiệu cơ bản và quan trọng 
nhất để nhận biết bệnh động mạch vành. Đau có 
cảm giác bó chặt, thắt nghẹt, đè ép hay đôi khi chỉ 
là cảm giác có một cái gì đó khó chịu trong lồng 
ngực. VỊ trí đau hay gặp là sau xương ức, giữa ngực 
hoặc vùng tim. Đau có thể tại chỗ hoặc lan lên cổ, 
hàm, vai hay cánh tay bên trái, ít trường hợp lan 
ra sau lưng hay vùng cột sống. Cơn đau thường kéo 
dài từ 5 đến 15 phút và thường giảm hoặc hết đi 
khi nghỉ ngơi hoặc sử dụng Nitroglycerin ngậm 
dưới lưỡi. Nếu cơn đau thắt ngực kéo dài trên 20 
phút, nghỉ ngơi hoặc ngậm Nitroglycerin dưới lưỡi 
không thuyên giảm thì nhiều khả năng bệnh nhân 
đi vào nhồi máu cơ tim. Những loại đau ngực với 
triệu chứng không điển hình, kéo dài chỉ vài chục 
giây hay một vài phút thì thường không liên quan 
đến bệnh động mạch vành. 


5. Có các biện pháp nào để phát hiện bệnh 
động mạch vành? 


Về mặt chủ quan của bệnh nhân có bệnh động 


81 


https://tieulun.hopto.org 


mạch vành, triệu chứng đầu tiên thường là các 
cơn đau thắt ngực. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân 
không đau ngực hoặc cơn đau không điển hình. 
Nếu nghi ngờ bạn có bệnh động mạch vành, bác sĩ 
có thể yêu cầu bạn làm một số thăm dò để xác 
định bệnh. 

Điện tâm đồ 

Điện tâm đồ (hay còn gọi là điện tim) là biện 
pháp đơn giản nhất để tìm các dấu hiệu của bệnh 
động mạch vành. Điện tâm đồ có thể phát hiện các 
biểu hiện thiếu máu cơ tim hay hoại tử cơ tim 
trong cũng như ngoài cơn đau thắt ngực, các biến 
chứng của bệnh tăng huyết áp như dày thành tim, 
các biến chứng sau nhồi máu cơ tim như phình 
thành thất và rối loạn nhịp tim. Điện tâm đồ là 
một thăm dò không chảy máu, đơn giản, ít tốn 
kém, có thể tiến hành trong vòng 5 phút. Tuy 
nhiên, có khá nhiều trường hợp có bệnh động mạch 
vành mà điện tâm đồ lại không biến đổi. Ngược lại, 
điện tâm đồ có thể biến đổi trong khi bạn lại không 
có bệnh động mạch vành (trường hợp nữ giới, bệnh 
nhân béo phì, tăng huyết áp, rối loạn dẫn truyền). 
Lưu giữ các điện tâm đồ cũ để so sánh và xác định 
những biến đổi mới cho phép nâng cao khả năng 
phát hiện bệnh động mạch vành. 

Siêu âm tim 

Điêu âm tim đánh giá vận động các thành tim. 
Nếu bạn có bệnh động mạch vành, vùng cơ tim 
được cấp máu bởi nhánh mạch vành đó sẽ không 


32 


https://tieulun.hopto.org 


được cấp đủ oxy. Vùng cơ tim đó sẽ có hiện tượng 
rối loạn vận động so với các vùng khác (có thể 
giảm vận động hoặc hoàn toàn không vận động). 
Biêu âm tim cũng là một thăm dò không chảy 
máu, tuy nhiên đòi hỏi phương tiện hiện đại (máy 
siêu âm) cũng như bác sĩ được đào tạo chuyên 
khoa. Mặt khác, siêu âm tim thường chỉ phát hiện 
được bệnh động mạch vành ở giai đoạn muộn khi 
bệnh đã gây ra các rối loạn vận động buồng tim. 

Nghiệm pháp gắng sức 

Nghiệm pháp gắng sức là biện pháp kinh điển 
để chẩn đoán bệnh động mạch vành. Như chúng 
ta đã biết, khi nghỉ ngơi thì động mạch vành dù bị 
hẹp vẫn có thể đủ khả năng đáp ứng nhu cầu oxy 
cho quả tim tùy theo tình trạng của cơ thể. Khi 
phải gắng sức, nhu cầu oxy cơ tim tăng lên, và khi 
đó mới lộ ra các dấu hiệu thiếu máu cơ tim. Thầy 
thuốc có thể yêu cầu bạn thực hiện gắng sức chạy 
trên thảm lăn, hoặc đạp xe tại chỗ với tốc độ và 
tải trọng tăng dần, hoặc họ sẽ truyền thuốc cho 
bạn để gây tình trạng gắng sức thực nghiệm. Tình 
trạng thiếu máu cơ tim khi gắng sức sẽ được ghi 
nhận và đánh giá bằng một số biện pháp như điện 
tâm đồ gắng sức, siêu âm tim gắng sức, hoặc xạ 
hình cơ tim gắng sức. Qua đó, thầy thuốc đánh giá 
bạn có khả năng bị bệnh động mạch vành hay 
không và mức độ thiếu máu cơ tìm như thế nào. 

Thăm dò chẩn đoán hình ảnh 


Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh, như chụp cắt 


83 


https://tieulun.hopto.org 


lớp vi tính đa dãy động mạch vành, chụp cộng 
hưởng từ tim, chụp phóng xạ tưới máu cơ tim 
ngày càng được ứng dụng rộng rãi để chẩn đoán 
sớm bệnh động mạch vành. Chụp cắt lớp vi tính 
đa dãy mạch vành đã khá phổ biến ở các trung 
tâm tim mạch lớn trong nước. Phim chụp sẽ cung 
cấp hình ảnh giải phẫu của mạch vành, cho biết 
mức độ vôi hóa mạch vành, nhánh mạch vành bị 
hẹp, mức độ hẹp, cũng như các bất thường giải 
phẫu khác. 

Thông tim và chụp động mạch vành 

Thông tim và chụp động mạch vành là biện 
pháp hiện đại nhất để chẩn đoán bệnh động 
mạch vành. Thủ thuật này được tiến hành trong 
phòng tim mạch can thiệp với các thiết bị chụp 
mạch và màn huỳnh quang tăng sáng hiện đại. 
Qua đường động mạch quay hoặc động mạch 
đùi, bác sĩ sẽ đưa một ống thông lên tim của bạn, 
lần lượt vào các nhánh chính của động mạch 
vành. Qua ống thông đó bác sĩ sẽ tiêm một dung 
dịch đặc biệt là chất cản quang vào động mạch 
vành của bạn. Chất cản quang cho phép bác sĩ 
nhìn thấy hình dạng, kích thước trong lòng động 
mạch vành trên màn huỳnh quang, đánh giá vị 
trí hẹp và mức độ hẹp mạch vành. Chụp động 
mạch vành cản quang qua da là một biện pháp 
thăm dò chảy máu, tuy nhiên hoàn toàn không 
đau đớn (không cần gây mê, chỉ cần gây tê tại 
chỗ) và rất ít gặp biến chứng. 


84 


https://tieulun.hopto.org 


Tuy nhiên, tất cả các biện pháp để xác định 
bệnh động mạch vành đã nêu chỉ có thể đánh giá 
được bệnh lý mạch vành tại thời điểm thăm 
khám, trong khi bệnh động mạch vành là bệnh lý 
tiến triển liên tục theo thời gian, do vậy bạn cần 
lưu ý đi khám định kỳ, áp dụng các biện pháp 
phòng bệnh để kiểm soát các yếu tố nguy cơ của 
bệnh động mạch vành và tư vấn bác sĩ chuyên 
khoa tim mạch bất cứ khi nào có các biểu hiện 
nghi ngờ bệnh động mạch vành. 


6. Nguyên nhân gây bệnh động mạch vành 
là øì? 


Quả tim là một khối cơ hoạt động như một cái 
bơm tống máu đi khấp cơ thể. Để bảo đảm chức 
năng này, quả tim phải nhận đủ oxy và các chất 
dinh dưỡng. Oxy được cung cấp tới cơ tim qua hệ 
thống động mạch vành, hệ thống này bao phủ 
xung quanh quả tim. Khi bị bệnh lý động mạch 
vành, dòng máu tới động mạch giảm sút. Khi đó, 
cơ tim không nhận đủ oxy và triệu chứng đau 
ngực xuất hiện (còn được gọi cơn đau thắt ngực). 

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh lý này là do sự 
lắng đọng các chất béo như cholesterol dọc theo 
thành mạch được tạo thành mảng xơ vữa. Theo 
thời gian các mảng xơ vữa lớn dần và dầy lên 
trong thành mạch làm hẹp lòng mạch dẫn tới giao 
lưu lượng máu nuôi dưỡng cơ tim phía sau chỗ 


85 


https://tieulun.hopto.org 


hẹp. Loại mảng xơ vữa “không ổn định” có thể bị 
nứt loét dưới áp lực mạch máu, tại chỗ nứt loét có 
huyết khối bám vào lớn dần lên cũng làm hẹp 
lòng mạch, thậm chí có thể gây tắc mạch dẫn tới 
nhồi máu cơ tim. Do động mạch vành cung cấp 
mắu giàu oxy cho cơ tim nên khi nghẽn hoặc tắc 
động mạch vành không được điều trị kịp thời có 
thể gây hậu quả rất nguy hiểm, dẫn tới nhồi máu 
cơ tim hay thậm chí tử vong. Có rất nhiều tác 
nhân có hại trong cuộc sống có thể là nguy cơ gây 
hẹp hay tắc một hay nhiều nhánh động mạch 
vành của bạn. 

Trong quá trình sống của chúng ta, có rất 
nhiều yếu tố nguy cơ đã được tìm ra là nguyên 
nhân làm tăng khả năng bị xơ vữa gây hẹp động 
mạch vành. Hiện nay, các nghiên cứu đã cho thấy 
rõ có hai loại yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch 
vành như sau: 

- Yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được, 
bao gồm: 

+ Tuổi cao (nam trên 50 tuổi và nữ trên 5ð 
tuổi). 

+ Giới nam nguy cơ mắc bệnh động mạch vành 
nhiều hơn nữ khoảng 2 - 3 lần. 

+ Gia đình có người bị bệnh động mạch vành. 

+ Chúng tộc. 

- Yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, bao gồm: 

+ Hút thuốc lá 

+ Béo phì 


86 


https://tieulun.hopto.org 


Ít hoạt động thể lực 
Tăng huyết áp 
Đái tháo đường 


Rối loạn mỡ máu 


+ + + + + 


Stress,... 

Vấn đề chính là chúng ta phải biết rõ chúng ta 
có những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi nào và 
cần phải kịp thời và khống chế chúng. Trong mọi 
truờng hợp, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn 
luôn là nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống. 
Bạn hãy cố gắng tạo cho mình một cuộc sống với ít 
nhất những yếu tố nguy cơ nếu có thể. 


7. Khi nào bệnh động mạch vành ở trong 
tình trạng cấp cứu? 


Bệnh động mạch vành ở trong tình trạng cấp 
cứu khi có biểu hiện hội chứng động mạch vành 
cấp (nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực không 
ổn định). Phần lớn các trường hợp bị hội chứng 
động mạch vành cấp thường khởi đầu bởi một cơn 
đau ngực với các đặc trưng sau: xuất hiện cả lúc 
nghỉ ngơi, kéo dài trên 10 phút, cảm giác đau thắt 
hoặc như bị đè ép sau xương ức, thường lan lên cổ, 
hàm dưới, vai cánh tay, hay vã mồ hôi. Tuy nhiên, 
nhiều bệnh nhân không có cơn đau điển hình như 
vậy, thậm chí không đau ngực, thường là ở những 
người bị tiểu đường hoặc người cao tuổi. Một số 
trường hợp phát hiện hội chứng động mạch vành 


87 


https://tieulun.hopto.org 


cấp với bệnh cảnh sốc tim có biểu hiện suy tim 
trái cấp (khó thở nhiều), tụt huyết áp, hoặc loạn 
nhịp nghiêm trọng (hồi hộp trống ngực, ngất xỉu, 
hoặc ngừng tim). 

Người bị đau thắt ngực hết sức tránh những 
suy nghĩ như “Hãy đợi thêm chút nữa xem triệu 
chứng thay đổi thế nào?”, vì càng chậm được cấp 
cứu thì càng mất cơ hội điều trị và có thể nhiều 
hậu quả nghiêm trọng xảy ra với mình. Hãy nhớ 
rằng “thời gian là cơ tim”, nghĩa là nếu có cơ hội 
tái tưới máu cơ tim càng sớm thì càng tốt, ít để lại 
biến chứng tìm mạch. 

Bệnh nhân bị hội chứng động mạch vành cấp 
hoặc nghi bị hội chứng động mạch vành cấp đều 
phải được khẩn trương đưa tới các cơ sở chuyên 
khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu. Tốt nhất là 
bệnh nhân được vận chuyển bởi xe cấp cứu 115 
với các nhân viên y tế có kỹ năng và được trang bị 
đầy đủ thiết bị y tế, có khả năng cấp cứu sốc tim 
(xử trí bước đầu suy tim cấp, kiểm soát huyết áp, 
điều trị loạn nhịp nghiêm trọng hoặc ngừng tuần 
hoàn), cũng như dùng sớm các thuốc chống đông, 
chống kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân. 


8. Cần làm gì khi bản thân hoặc người nhà 
bị đau ngực trái? 


Đau ngực, nhất là ở bên trái, là một danh từ 
triệu chứng rộng, có thể do rất nhiều nguyên 
nhân. Các triệu chứng của cơn đau ngực rất đa 


88 


https://tieulun.hopto.org 


dạng, như đau bóp nghẹt ngực, đau bỏng rát, đau 
như dao đâm, hoặc chỉ là cảm giác tức hay nặng 
ngực. Cơn đau không giảm đi khi thay đổi tư thế. 
Những triệu chứng kèm theo có thể là vã mồ hôi, 
buồn nôn, khó thở, mệt, đánh trống ngực,... Đôi 
khi người ta nhầm lẫn giữa đau ngực và đau thắt 
ngực. Đau thắt ngực là triệu chứng chỉ giành 
riêng cho bệnh động mạch vành. Thầy thuốc và 
bệnh nhân cần biết các nguyên nhân gây ra triệu 
chứng đau ngực để không nhầm lẫn giữa bệnh 
động mạch vành với các bệnh nội khoa khác, nhất 
là trong tình huống cấp cứu. Các nguyên nhân 
đau ngực được liệt kê ở bảng dưới đây: 





Không do thiếu mmáu| Bệnh hệ thống tiêu hóa | Tâm thần 
cơ từ 


- Các rối loạn lo âu 


-Bóc tách động mạch 





- Thực quản 














chủ e Viêm thực quản e Tăng thông khí 
-Viêm màng ngoài tim |e Co thắt thực quản |s Hoảng sợ 
Bệnh động mạch phổi |® Trào ngược thực quản |e Lo âu tiên phát 
- Huyết khối phổi  |- Bệnh đường mật - Các rối loạn cảm xúc 
-Tràn khí màng phổi |e Đau bụng e Trầm cảm 
- Viêm phổi e Viêm túi mật - Các rối loạn hình thái 
- Viêm màng phổi |e Bệnh sỏi ÔMC - Các rối loạn tư duy 
Đau thành ngực e Viêm đường mật  |Hoang tưởng ám ảnh 
- Viêm sụn sườn - Loét dạ dày 
- Viêm xơ - Viêm tụy 
- Gãy xương sườn 
- Viêm khớp ức đòn 
- Zona ngực 

89 


https://tieulun.hopto.org 


Đau ngực cấp tính, ngoài do bệnh động mạch 
vành, có thể còn do những bệnh lý khác nguy 
hiểm gây ra, cũng cần phải được cấp cứu như bóc 
tách động mạch chủ, viêm màng ngoài tim cấp, 
huyết khối phổi, tràn khí màng phổi, viêm phổi, 
viêm màng phổi. Những bệnh lý nêu trên cần 
được chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim vì 
cách điều trị giữa các bệnh này rất khác nhau. Sự 
chậm trễ trong việc cấp cứu có thể khiến bạn phải 
trả giá bằng mạng sống của mình. Do vậy, hãy 
đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

Đau ngực mạn tính thường có mức độ đau từ 
nhẹ tới vừa, xuất hiện theo thời gian nhiều tháng, 
năm. Đau ngực mạn tính thường do các bệnh lý ở 
thành ngực, ở hệ tiêu hóa và do tâm thần, ít nguy 
hiểm hơn nên có thể không cần phải xử trí cấp 
cứu. Tuy nhiên chúng cũng làm nhiễu chuẩn đoán 
nhồi máu cơ tim do cơn đau xảy ra trên vùng ngực 
trước tim, thầy thuốc cũng có thể nhầm lẫn. 

Nếu bạn còn trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh 
tim mạch, có cơn đau ngực ngắn (kéo dài khoảng 
vài chục giây đến một vài phút) thì thường không 
liên quan đến tình trạng cấp cứu nghiêm trọng. 
Hãy bình tĩnh nghỉ ngơi để cơn đau qua đi và đến 
khám bác sĩ. 

Ngược lại, nếu bạn là người có tuổi, có tiển sử 
bệnh tăng huyết áp, tiền sử đái tháo đường, thì 
cơn đau ngực trái là một dấu hiệu cho thấy bạn 
cần phải đến cơ sở y tế ngay lập tức. 


90 


https://tieulun.hopto.org 


9. Có khi nào bị bệnh động mạch vành mà 
không đau ngực không? 


Thực tế có một số trường hợp bị bệnh động 
mạch vành thậm chí là nhồi máu cơ tim, mà 
không có triệu chứng đau thắt ngực rõ rệt (còn gọi 
là thiếu máu cơ tim thầm lặng). Hiện tượng này 
hay gặp ở bệnh nhân sau mổ, người già, bệnh 
nhân bị đái tháo đường, tăng huyết áp,... Do vậy, 
cần cảnh giác khi bạn là người có nhiều yếu tố 
nguy cơ mà có những triệu chứng mơ hồ về đau 
ngực và thấy khó thở hoặc khó chịu ở vùng ngực 
thì nên đi đến bác sĩ khám ngay. 

Như vậy, bạn càng thấy rõ hơn tầm quan trọng 
của việc đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy cơ 
của bản thân. Tùy vào mức độ các yếu tố nguy cơ 
của bạn mà bạn cần được khám theo dõi thường 
xuyên định kỳ, phát hiện sớm bệnh động mạch 
vành, nhất là khi biểu hiện triệu chứng còn mơ 
hồ, không rõ ràng, từ đó có biện pháp dự phòng và 
điều trị kịp thời. 

10. Có phải bệnh động mạch vành chỉ gặp 
ở nam giới? 

“Bệnh động mạch vành là bệnh của đàn ông” - 
một quan niệm phổ biến của nhân dân ta, nhưng 
sự thực là nữ giới cũng hoàn toàn có thể mắc căn 
bệnh này. Tại nước có nền y học phát triển hàng 
đầu thế giới như Hoa Ky, nguyên nhân gây tử 


91 


https://tieulun.hopto.org 


vong và tàn phế hàng đầu ở nữ giới lại chính là 
bệnh động mạch vành. 

Sau khi mãn kinh, nguy cơ bị bệnh động mạch 
vành ở nữ giới sẽ gia tăng. Ở độ tuổi 50, người phụ 
nữ sẽ đối mặt với sự gia tăng 46% nguy cơ bị bệnh 
động mạch vành và 31% nguy cơ có thể tử vong do 
bệnh này. Còn ở tuổi 75, nguy cơ bị bệnh ở nữ giới 
lúc này là ngang bằng với nam giới. 

Các yếu tố nguy cơ tim mạch gia tăng sau độ 
tuổi mãn kinh bao gồm: tăng huyết áp, rối loạn 
lipid máu, đái tháo đường, béo phì, lối sống tĩnh 
tại, ít vận động,... 

Đặc điểm cần lưu ý là, triệu chứng bệnh động 
mạch vành cấp ở phụ nữ thường mơ hồ gây khó 
khăn trong chẩn đoán. Gần 40% là không có triệu 
chứng đau ngực, và thường có thể có những biểu 
hiện của những cơn đau khác như đau ở cổ, vai, 
vùng dạ dày, nhịp thở gấp, nôn mửa, đổ mồ hôi, 
hoa mắt chóng mặt hoặc những sự mệt mỏi khác 
dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Mặt khác, 2/3 
số phụ nữ mắc bệnh động mạch vành thường biểu 
hiện triệu chứng nặng hơn so với ở nam giới và tử 
vong đột ngột mà không tiên lượng trước được. 
Ngoài ra, phụ nữ Á đông luôn có tính chịu đựng, 
chịu thương, chịu khó, luôn hết mình lo cho 
chồng, cho con, cho gia đình hơn là cho chính bản 
thân mình nên dẫn đến khi phát hiện bệnh thì 
thường bệnh đã nặng. 


92 


https://tieulun.hopto.org 


11. Giữa đau thắt ngực ổn định và đau thắt 
ngực không ổn định, loại nào nguy hiểm hơn? 


Đau thắt ngực ổn định và không ổn định đều là 
các biểu hiện của bệnh động mạch vành. Phân 
biệt hai tình trạng này rất quan trọng. 

Cơn đau thắt ngực ổn định là hậu quả của sự 
hẹp cố định động mạch vành, do mảng xơ vữa ổn 
định. Triệu chứng của cơn đau thắt ngực giống 
nhau và không khác biệt trong vòng 60 giây. Khi 
mạch vành bị hẹp, lưu lượng máu nuôi cơ tim bị 
giảm đi, dẫn đến triệu chứng đau ngực, nhất là 
khi người bệnh hoạt động gắng sức hay bị “stress” 
tâm lý. Tuy nhiên, nếu người bệnh nghỉ ngơi, nhịp 
tim chậm lại, động mạch vành lại có thể đáp ứng 
được nhu cầu oxy của cơ tim, nhờ vậy triệu chứng 
đau ngực sẽ mất đi. 

Cơn đau thắt ngực không ổn định xuất hiện do 
sự giảm đột ngột của dòng máu mạch vành nuôi cơ 
tim, thường do nứt vỡ mảng xơ vữa dẫn đến hình 
thành huyết khối trong lòng mạch gây bít tắc đột 
ngột một phần hoặc toàn bộ lòng mạch. Khác với 
đau thắt ngực ổn định (gặp khi bệnh nhân gắng 
sức), đau thắt ngực không ổn định thường xuất 
hiện cả khi người bệnh đang nghỉ ngơi, đang ngủ, 
hoặc sinh hoạt bình thường. Triệu chứng đau ngực 
thường tăng dần về cường độ, kéo dài hơn về thời 
gian. Các cơn đau có xu hướng xuất hiện ngày càng 
nhiều, với cường độ đau tăng dần. 


93 


https://tieulun.hopto.org 


Đau thắt ngực không ổn định rất nguy hiểm 
nếu không được xử trí kịp thời vì dễ chuyển thành 
nhổi máu cơ tim. Dấu hiệu chủ yếu để phân biệt 
giữa đau thắt ngực ổn định và không ổn định là 
hoàn cảnh xảy ra đau thắt ngực: khi nghỉ ngơi 
hay khi gắng sức. Nếu đau thắt ngực xảy ra khi 
gắng sức với một mức độ nhất định thường nói lên 
hẹp động mạch vành với mảng xơ vữa ổn định, 
còn nếu xuất hiện khi nghỉ ngơi nói lên hẹp động 
mạch vành với mảng xơ vữa không ổn định và dễ 
có nguy cơ đi vào nhồi máu cơ tìm hay đột tử. Đối 
với người bệnh, hiểu biết về tính chất đau thắt ngực 
sẽ đưa ra quyết định đúng khi cẩn trợ giúp của hệ 
thống y tế, nhất là trong trường hợp cấp cứu. Đối 
với thầy thuốc, phân biệt được hai thể đau thắt 
ngực sẽ đưa ra quyết định chính xác trong điểu trị 
vì thái độ xử trí đối với chúng rất khác nhau. 


12. Điều trị bệnh động mạch vành như 
thế nào? 


Có hai phương pháp điều trị bệnh động mạch 
vành: 

- Điều trị nội khoa: là phương pháp điều trị 
bằng thuốc, có thể dùng một loại hay phối hợp 
nhiều thứ thuốc với nhau, như: các thuốc chống 
kết tập tiểu cầu (Aspirin, Plavix); các thuốc ức chế 
thụ thể beta (như Tenormine, Betaloc,...); các 
thuốc chẹn kênh canxi (Amlordipin, Tildiazem,...); 
các thuốc hạ cholesterol máu (nhóm Statin như 


94 


https://tieulun.hopto.org 


Zocor, Crestor, LIpltor,...) hay nhóm Pibrat (như 
Lipanthyl, Lopid...). Ngoài ra, một điều rất quan 
trọng là điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc 
biệt là bỏ thuốc lá; điều trị tốt đái tháo đường và 
tăng huyết áp:... 

- Điều trị can thiệp tái thông mạch vành 
bị hẹp: Có ha! biện pháp tái thông mạch vành bị 
hẹp là can thiệp động mạch vành qua da (nong 
bóng, đặt stent) và phẫu thuật làm cầu nối chủ 
vành. Cụ thể: 

Can thiệp mạch vành qua da: Đây là một thủ 
thuật, trong đó bác sĩ sử dụng một ống thông 
chuyên dụng luồn từ động mạch quay hoặc động 
mạch đùi lên tim, đi vào các nhánh động mạch 
vành bị hẹp. Qua ống thông đó, bác sĩ có thể đưa 
bóng vào nong rộng mạch vành ra và sau đó đặt 
vào lòng mạch một khung giá đỡ bằng kim loại (gọi 
là stent), nhằm mục đích giữ cho lòng mạch không 
bị hẹp lại. Thủ thuật đặt stent mạch vành là một 
thủ thuật tiến hành qua da, chỉ cần gây tê tại chỗ, 
không cần gây mê. Thời gian thủ thuật kéo dài từ 
45 phút cho đến 120 phút, tùy trường hợp. Chỉ 
định can thiệp động mạch vành qua da cho những 
bệnh nhân có tổn thương giải phẫu động mạch 
vành phù hợp với can thiệp được (có những loại tổn 
thương động mạch vành không thể thực hiện được 
kỹ thuật nong và đặt stent), hoặc những bệnh 
nhân có nhiều bệnh lý nội khoa kết hợp khiến cho 
không thể chịu đựng được một cuộc mổ tim. 


95 


https://tieulun.hopto.org 


Ông thẻng có Stent được 
bóng và stent 


Bông được cổ định trong 
ở đầu 2 Đom căng lòng mạch 





Hình ảnh: Can thiệp đặt stent động mạch vành 


Phẫu thuật làm cầu nối chủ vành: là một phẫu 
thuật nhằm tái thông dòng chảy mạch vành, nhờ 
đó cải thiện dòng máu nuôi cơ tim. Khi phẫu 
thuật, bác sĩ sẽ sử dụng một đoạn động mạch hoặc 
tĩnh mạch “lành lặn”, không bị hẹp từ chính cơ 
thể của bạn để nối từ động mạch chủ đến sau chỗ 
hẹp nhánh mạch vành bị hẹp. Cầu nối này sẽ đảm 
đương vai trò vận chuyển máu giàu oxy đến nuôi 
cơ tim. Trong một cuộc mổ, phẫu thuật viên có thể 
làm nhiều cầu nối chủ vành cho tất cả các mạch 
vành bị hẹp nặng. 


18. Stent động mạch vành là gì? Có mấy 
loại stent? Tôi đã được đặt stent phủ thuốc, 
vậy nó tồn tại được bao lâu, lợi ích và nguy 
cơ khi đặt stent phủ thuốc là gì? 


Stent là một khung ống dạng lưới được làm từ 
hợp kim đặc biệt, có khả năng tái định dạng, vì 
vậy khi được đặt vào trong lòng mạch máu, stent 
luôn có xu hướng căng nở ra, giúp cho đoạn mạch 


96 


https://tieulun.hopto.org 


bị hẹp do xơ vữa không bị hẹp trở lại. Stent là một 
loại vật liệu "trơ" nên nó sẽ tổn tại mãi trong cơ 
thể mà không bị hủy hoại. Có hai loại stent mạch 
vành: stent thường và stent phủ thuốc. Stent 
phủ thuốc được tráng một lớp thuốc đặc biệt, lớp 
thuốc này sẽ được giải phóng dần dần vào lòng 
mạch sau khi đặt stent, ngăn ngừa sự tăng sinh 
của tế bào nội mạc mạch máu, dự phòng phát 
triển xơ sẹo và huyết khối. Qua đó giúp lòng 
mạch luôn trơn nhẵn và mạch vành không bị hẹp 
lại. Tỷ lệ mạch vành bị hẹp trở lại khi dùng 
stent phủ thuốc thấp hơn đáng kể so với khi sử 
dụng stent loại thường. Tuy nhiên, stent cũng có 
những nhược điểm do nó là vật liệu nhân tạo, 
không phải là của cơ thể. Vì vậy, về lâu dài cơ 
thể luôn phản ứng chống lại và hậu quả có thể 
gây tái hẹp hoặc tắc trong stent do huyết khối 
(kể cả stent phủ thuốc). 

Stent phủ thuốc là một bước tiến lớn của ngành 
tim mạch can thiệp. Ngày càng có nhiều bệnh 
nhân được điều trị thành công bằng stent phủ 
thuốc. Nếu bạn được đặt stent phủ thuốc, có một 
số nguy cơ bạn cần lưu ý: 

Thứ nhất, stent phủ thuốc làm tăng nguy cơ 
hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Cục 
máu đông gây tắc stent là một biến chứng cấp 
tính và có tỷ lệ tử vong cao. Để ngăn ngừa nguy 
cơ này, bạn phải uống thuốc chống kết tập tiểu 
cầu (Aspirin, Clopidogrel) đều đặn trong một thời 


97 


https://tieulun.hopto.org 


gian nhất định (12 tháng) và không được tự ý bỏ 
thuốc. Nhiều nghiên cứu lớn tại Mỹ và Anh cho 
thấy ngừng hoặc bỏ thuốc có liên quan mật 
thiết với tỷ lệ tái tắc stent và sự gia tăng các biến 
cố tìm mạch. 

Thứ hai, dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu 
(như Aspirin, Clopidogrel) kéo dài đồng nghĩa với 
nguy cơ chảy máu tăng lên, đặc biệt là chảy máu 
não hoặc dạ dày. Hãy báo cho thầy thuốc biết nếu 
bạn có sẵn các tình trạng bệnh lý dễ chảy máu 
hay bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Bạn cần tái 
khám thường xuyên sau khi đặt stent để bác sĩ 
theo dõi và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất 
cho bạn. 

Cuối cùng, stent phủ thuốc hạn chế chứ không 
ngăn ngừa hoàn toàn hiện tượng tái hẹp. Vì vậy, 
dù tỷ lệ rất thấp, lòng mạch chỗ đặt stent vẫn có 
thể bị hẹp lại sau một thời gian đặt stent phủ 
thuốc, nhất là nếu bạn không uống thuốc đều. Khi 
được điều trị nội khoa phù hợp và đầy đủ sẽ hạn 
chế hiện tượng tắc hoặc tái hẹp trong stent và bảo 
đảm an toàn cho người bệnh. 


14. Liệu có phải là đặt stent xong là đã 
chữa khỏi hẳn bệnh động mạch vành? 


Cơ chế sinh bệnh của bệnh mạch vành là do 
nhiều mảng xơ vữa trên hệ thống động mạch 
vành, nên đặt stent để nới rộng hoặc mở thông 
cho đoạn động mạch vành chỉ được phép tiến 


98 


https://tieulun.hopto.org 


hành ở động mạch "thủ phạm" (hẹp trên 70% 
đường kính lòng mạch). Còn một số chỗ khác của 
các nhánh khác của động mạch vành có thể có 
hẹp, nhưng ở mức độ chưa cần phải can thiệp. Về 
lâu dài hiện tượng xơ vữa mạch máu vẫn tiếp 
diễn gây tăng dần mức độ hẹp ở những động 
mạch vành còn lại. Mặt khác, tính chất các mảng 
xơ vữa ở một số nhánh động mạch vành không 
phải "thủ phạm" có thể là không ổn định, nó có 
thể tạo ra huyết khối gây hẹp hoặc tắc cấp tính 
bất cứ lúc nào. Như vậy bệnh động mạch vành sẽ 
trở lại. Bản thân stent là một dị vật đối với cơ thể 
nên có thể gây tăng sinh nội mạc mạch máu, lâu 
dần dẫn đến hẹp lại trong stent. Để khắc phục 
tình trạng các mảng xơ vữa không ổn định, phát 
triển hẹp lòng mạch và hẹp lại trong stent, ngoài 
việc tạo ra các stent tầm thuốc có tác dụng chống 
phân bào, giúp cho lòng động mạch không bị hẹp 
lại, bệnh nhân vẫn phải được theo dõi định kỳ và 
tuân thủ chặt chẽ điều trị nội khoa. Các thuốc 
điều trị sau đặt stent bao gồm: thuốc chống kết 
tập tiểu cầu (Aspirine, Clopidogrel) hoặc các 
thuốc tương đương (Prasugrel, Ticagrelor), thời 
gian dùng bao lâu tùy theo loại stent thường 
(BM®8) hay stent tẩm thuốc (DES); các thuốc 
điều trị rối loạn mỡ máu nhóm statin (ổn định 
và hạn chế phát triển dày lên của mảng xơ vữa), 
ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể AT II, 
chẹn bêta... 


99 


https://tieulun.hopto.org 


15. Đặt stent động mạch vành rồi có cần 
phải dùng thuốc nữa không? 


B8tent động mạch vành là một bước tiến lớn 
của ngành tim mạch nói chung và tim mạch can 
thiệp nói riêng. Stent động mạch vành hạn chế 
sự tái hẹp lòng mạch, cải thiện chất lượng cuộc 
sống người bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện vì bệnh 
động mạch vành. 

Tuy nhiên, stent không thể thay thế hoàn 
toàn việc uống thuốc. Ngược lại, sau khi đặt 
stent động mạch vành, nhất là stent phủ thuốc, 
bạn càng cần phải tuân thủ chế độ uống thuốc 
đều đặn và nghiêm ngặt. Các thuốc thiết yếu 
đối với bệnh nhân đã đặt stent là thuốc chống 
kết tập tiểu cầu (Aspirin, Clopidogrel), thuốc hạ 
mỡ máu, thuốc chẹn beta giao cảm, thuốc ức chế 
men chuyển. Mục đích của việc dùng thuốc là để 
tránh tái tắc trong stent, đồng thời ngăn chặn 
sự tiến triển của bệnh tại vị trí đặt stent nói 
chung cũng như các vị trí khác nói riêng. Ngừng 
thuốc đột ngột có thể dẫn đến những biến cố tim 
mạch, thậm chí là tử vong. Bạn cần đến khám 
bác sĩ định kỳ để được kê đơn thuốc phù hợp 
cũng như theo dõi và điều trị các tác dụng 
không mong muốn của thuốc. 


16. Đặt stent động mạch vành làm như 
thế nào, có nguy hiểm gì khi đặt không? 


Stent được đưa vào cơ thể nhờ một ống thông 


100 


https://tieulun.hopto.org 


có bóng ở đầu. Ở trạng thái ban đầu, bóng xẹp 
và stent phủ bên ngoài bóng. Sau khi đưa bóng 
đến nhánh động mạch vành bị hẹp, bác sĩ sẽ 
bơm căng bóng. Bóng nở ra khiến stent nở theo 
và áp sát vào lòng động mạch vành. Bóng sau đó 
được làm xẹp và rút ra khỏi mạch vành, để lại 
stent trong lòng mạch. 

Thủ thuật đặt stent mạch vành là một thủ 
thuật tiến hành qua da, chỉ cần gây tê tại chỗ, 
không cần gây mê. Đường vào qua da có thể ở 
động mạch quay hoặc động mạch đùi. Thời gian 
thủ thuật kéo dài từ 45 phút cho đến 120 phút, 
tùy trường hợp. Kỹ thuật can thiệp nong và đặt 
stent qua da là một kỹ thuật xâm nhập gây 
chảy máu. Vì vậy, có thể gặp một số biến chứng 
như: rách hoặc thủng mạch máu do dây dẫn 
hoặc do stent khi căng giãn gây chảy mắấu vào 
màng ngoài tim (có thể ép tim cấp), tụ máu chỗ 
chọc kim qua da (nhất là ở động mạch bẹn), đột 
quy, suy thận do thuốc cản quang, nhiễm trùng 
(tại chỗ chọc kim hoặc nhiễm khuẩn huyết) và 
nghiêm trọng nhất là tình trạng tắc cấp tính 
trong stent do huyết khối. 

Hai biến chứng chính sau khi đặt stent mạch 
vành là tái hẹp stent và tắc lại stent do huyết 
khối. Để ngăn ngừa hai biến chứng này, bệnh 
nhân cần uống thuốc liên tục, đều đặn. Thuốc 


chống ngưng tập tiểu cầu như Aspirin và 


101 


https://tieulun.hopto.org 


Clopidogrel (biệt dược có tên Plavix) và thuốc hạ 
mỡ máu nhóm statin là những thuốc quan trọng 
nhất. Bệnh nhân sau khi đặt stent động mạch 
vành được khuyên nên uống Clopidogrel tối thiểu 
12 tháng, uống Aspirin suốt đời (nếu không có 
chống chỉ định). Hãy đi khám bác sĩ định kỳ để 
được kê đơn thuốc đầy đủ và phù hợp. 


17. Tôi bị nhồi máu cơ tim cấp, đã được 
can thiệp đặt stent cấp cứu, tôi có thể đi 


làm lại sau bao lâu? 


Đa số bệnh nhân được xuất viện trong vòng 1 
- 2 tuần sau khi đã ổn định về chức năng tim 
sau nhồi máu nếu được đặt stent kịp thời và nếu 
bạn không bị biến chứng nào đáng kể. Khi thầy 
thuốc cho rằng tình trạng bệnh đã ổn định, bạn 
có thể ra viện. Bạn cần vận động càng sớm càng 
tốt theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Nhìn chung, 
bạn có thể quay lại làm việc trong vòng 2 - 4 
tuần sau khi ra viện. Tuy nhiên, bạn cần được 
tư vấn của thầy thuốc dựa trên khả năng gắng 
sức của bạn. Trong giai đoạn đầu, bạn nên 
tránh những công việc nặng, căng thẳng và nên 
làm nửa thời gian. Sau đó, bạn sẽ dần trở lại 
công việc như bình thường. Thầy thuốc có thể sẽ 
cần theo dõi tiến triển của bạn ngay cả khi bạn 
đã về nhà. Vì vậy, hãy đến khám lại nếu được 
yêu cầu. Thầy thuốc sẽ điều chỉnh đơn thuốc và 


102 


https://tieulun.hopto.org 


đưa ra những lời khuyên phù hợp cho bạn. Hãy 
dành thời gian để hỏi kỹ thầy thuốc về đơn 
thuốc, những hoạt động thể lực bạn được làm và 
không nên làm, thay đổi lối sống, hoặc bất kỳ 


vấn đề nào làm bạn lo lắng. 


18. Phẫu thuật làm cầu nối chủ vành là 
như thế nào? 


Phẫu thuật làm cầu nối chủ vành là một 
phẫu thuật nhằm tái thông dòng chảy mạch 
vành, thường được sử dụng để cải thiện dòng 
mầu nuôi cơ tìm cho những bệnh nhân hẹp mạch 
vành mức độ nặng. Khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ sử 
dụng một đoạn động mạch hoặc tĩnh mạch “lành 
lặn”, không bị hẹp từ chính cơ thể của bạn 
(thường dùng động mạch vú trong, động mạch 
quay, tĩnh mạch hiển) để nối từ động mạch chủ 
đến nhánh mạch vành bị hẹp. Cầu nối này sẽ 
đảm đương vai trò vận chuyển máu giàu oxy đến 
nuôi cơ tim. Ngay trong một cuộc mổ, phẫu thuật 
viên có thể làm nhiều cầu nối chủ vành cho tất 
cả các nhánh động mạch vành bị hẹp nặng. 

Không phải ai có bệnh động mạch vành cũng 
cần làm phẫu thuật cầu nối chủ vành. Các thầy 
thuốc (nhóm chuyên ngành tim mạch) sẽ hội 
chẩn và quyết định bạn có cần phẫu thuật 
không dựa trên một số yếu tố như triệu chứng 
lâm sàng, thể lâm sàng của bệnh, các bệnh lý 


105 


https://tieulun.hopto.org 


nội khoa khác kèm theo, hình thái và mức độ 
tốn thương hẹp mạch vành trên hình ảnh chụp 
động mạch vành cản quang qua da, hoặc cân 
nhắc khi so sánh giữa lợi ích và nguy cơ của 
phẫu thuật với các biện pháp điều trị khác như 
can thiệp đặt stent mạch vành qua da hoặc điều 
trị nội khoa đơn thuần. 

Kết quả phẫu thuật làm cầu nối chủ vành nói 
chung rất khả quan, với trên 85% bệnh nhân cải 
thiện rõ rệt triệu chứng lâm sàng, giảm tỷ lệ 
nhồi máu cơ tim, và giảm tỷ lệ tử vong. 

Tuy nhiên, phẫu thuật làm cầu nối chủ vành là 
loại phẫu thuật lớn (đại phẫu) nên cũng có tỷ lệ 
gặp biến chứng nhất định dù khá thấp, như: đau, 
nhiễm khuẩn, chảy máu, suy thận, dị ứng thuốc 
gây mê, đột quy, nhồi máu cơ tim, hoặc tử vong. 


19. Tôi đã phẫu thuật thành công cầu nối 
chủ vành, vậy đã khỏi hẳn bệnh chưa? Tôi 


cần ăn uống, luyện tập và sinh hoạt ra sao? 


Phẫu thuật cầu nối chủ vành dù thành công 
nhưng không có nghĩa là bạn được chữa khỏi 
bệnh hoàn toàn. Các nguy cơ tim mạch vẫn còn 
nguyên và bệnh động mạch vành vẫn tiếp tục 
tiến triển, chưa kể tới một số biến cố mới xuất 
hiện liên quan đến cuộc mổ. Do vậy, bạn cần 
được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ chế độ ăn 


uống tập luyện, thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 


104 


https://tieulun.hopto.org 


Bạn cần đến khám lại trong vòng 7 đến 10 
ngày sau khi xuất viện. Khi đến tái khám, thầy 
thuốc sẽ đánh giá sự hồi phục của bạn, đưa ra 
các lời khuyên về lối sống, cũng như kê đơn 
thuốc để bạn uống hằng ngày. 

Đa số bệnh nhân có thể quay lại với công việc 
thường ngày sau phẫu thuật 6 tuần. Bạn có thể 
lái xe, đi du lịch, đi xem phim, đi ăn tối, và 
thậm chí làm việc bình thường. Bạn có thể sinh 
hoạt tình dục đều đặn như trước. Tuy nhiên, sự 
hồi phục hoàn toàn đòi hỏi thời gian. Đừng 
khiến cơ thể mình quá mệt mỏi, hãy luôn nghỉ 
ngơi khi bạn có dấu hiệu quá tải. Bạn sẽ nhận 
thấy khi hoạt động thể lực tăng lên, thì sức 
khỏe của bạn cũng dần cải thiện. Sau phẫu 
thuật 6 tuần, nhiều bệnh nhân đã có khả năng 
đi bộ 3 - 5 km trong 1 tiếng. 

Xương ức của bạn bị mở ra trong khi phẫu 
thuật và quá trình liền sẹo hoàn toàn cần tối 
thiểu 12 tuần. Trong khoảng thời gian đó, bạn 
không nên làm việc quá nặng hay đặt vật nặng 
lên phần xương ức. Bạn không nên bê những đồ 
vật nặng trên 20kg, tránh các môn thể thao 
nặng như chơi golf, quần vợt, hay bơi nhanh. 
Những hoạt động thể lực nhẹ nhàng hơn như đi 
bộ, đi xe đạp sẽ hỗ trợ quá trình liền sẹo. 

Tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật rất 
quan trọng. Nhiều bệnh nhân đến tập ở trung 
tâm phục hồi chức năng để có thể hồi phục tốt 


105 


https://tieulun.hopto.org 


hơn và nhanh hơn. Các chuyên gia ở đây cũng sẽ 
hướng dẫn bạn thay đổi chế độ ăn, bỏ thuốc lá, 
hoặc kiểm soát căng thẳng tâm lý. Những trung 
tâm này cũng là nơi bạn gặp các bệnh nhân có 
hoàn cảnh tương tự. Giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm với họ là một cách tốt để bạn tái hòa 
nhập với cuộc sống thường ngày. 

Ngay cả khi đã được phẫu thuật, bạn vẫn cần 
uống thuốc theo hướng dẫn của thầy thuốc đều 
đặn mỗi ngày. Tự ý ngưng thuốc sẽ dẫn đến các 
hậu quả nghiêm trọng. Hãy đến khám bác sĩ 
định kỳ và tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị. 


20. Tôi bị bệnh động mạch vành, được 
bác sĩ kê đơn dùng Aspirin suốt đời, vậy có 
tác dụng phụ gì không? 


Aspirin có hoạt tính chống ngưng tập tiểu 
cầu. Thuốc được chứng minh là có tác dụng 
giảm tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhồi máu 
cơ tim, đồng thời ngăn ngừa cơn đau thắt ngực. 
Aspirin được chỉ định cho mọi bệnh nhân có hẹp 
đáng kể động mạch vành, bệnh nhân có tiền sử 
nhồi máu cơ tim, hoặc những người có nguy cơ 
cao bị nhồi máu cơ tim hoặc các biến cố tim 
mạch khác. Do vậy, nếu không có chống chỉ 
định, nên dùng AspirIn lâu dài. 

Bạn không nên uống Aspirin nếu bạn có tiền 
sử dị ứng với Aspirin hoặc các thuốc chống viêm 
giảm đau không steroid khác (như Ibuprofen, 


106 


https://tieulun.hopto.org 


Naproxen). Bạn cũng không được uống thuốc 
khi bạn có các bệnh lý dễ gây chảy máu (như 
chứng máu khó đông, hemophilia). 

Tác dụng phụ phổ biến của aspirin là gây 
kích ứng dạ dày. Thuốc cũng có thể gây xuất 
huyết nhỏ ở da và niêm mạc. Biến chứng nặng 
khi dùng thuốc là gây thủng, loét dạ dày, hay 
chảy máu đến mức nguy hiểm tính mạng, tuy 
nhiên tỷ lệ biến chứng nặng rất thấp, nhất là 
với liều thấp (7 - 100mg). Bạn nên uống 
aspirin sau bữa ăn để giảm thiểu tác dụng kích 
ứng đường tiêu hóa của thuốc. Nói chung, 
aspirin liều thấp (từ 7ð - 100 mg) uống hằng 
ngày là đủ để ức chế hình thành cục máu đông, 
đồng thời ít gây các tác dụng phụ trầm trọng. 

Nếu bạn gặp vấn đề bất thường khi dùng 
thuốc, đừng ngại thông báo cho bác sĩ. Tuyệt đối 
không bao giờ tự ý ngừng aspirin, nhất là khi 
bạn đã được đặt stent động mạch vành. Ngừng 
thuốc có thể dẫn tới các hậu quả trầm trọng, 
thậm chí tử vong. 


21. Hiện nay tôi thấy có rất nhiều quảng 
cáo về thực phẩm chức năng tốt cho tỉm 
mạch và bệnh động mạch vành, vậy tôi có 
dùng được không, có thể thay thế cho các 
thuốc tôi đang dùng không? 


Thực phẩm chức năng được người Nhật sử 


107 


https://tieulun.hopto.org 


dụng đầu tiên trong những năm 1980 để chỉ 
những thực phẩm chế biến có chứa những thành 
phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng 
giúp nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Bộ Y 
tế Việt Nam định nghĩa thực phẩm chức năng là 
thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ 
phận trong cơ thể người, tạo cho cơ thể tình 
trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt 
nguy cơ gây bệnh. Như vậy, thực phẩm chức 
năng khác với thuốc. Thuốc là những sản phẩm 
để điều trị và phòng bệnh, được chỉ định để 
nhằm tái lập, điều chỉnh hoặc sửa đổi chức năng 
sinh lý của cơ thể. Thực phẩm chức năng được 
dùng để hỗ trợ điều trị chứ không thể thay thế 
hoàn toàn thuốc trong các chế độ điều trị bệnh. 

Bạn bị bệnh động mạch vành mạn tính, bạn 
cần phải điều trị thuốc thường xuyên và liên 
tục. Các thuốc điều trị bệnh động mạch vành 
được chứng minh làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ 
tim, suy tim, đột quy, tử vong. Thực phẩm chức 
năng chỉ có tác dụng hỗ trợ chế độ điều trị chứ 
không được thay thế thuốc điều trị, đặc biệt là 
các thuốc tìm mạch. 

Hiện nay, có nhiều loại thực phẩm chức năng 
khác nhau được quảng cáo trên thị trường, tuy 
nhiên chưa có loại thực phẩm chức năng nào 
được chứng minh là mang lại hiệu quả thực sự 
cho bệnh nhân tim mạch. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ 


108 


https://tieulun.hopto.org 


của bạn trước khi dùng một số tiền lớn để mua 
thực phẩm chức năng. 

Hãy nhớ thực phẩm chức năng chỉ có tác 
dụng hỗ trợ điều trị chứ không thay thế hoàn 


` Z lv ~ 
toàn các sản phẩm thuốc. 


22. Phải làm gì để phòng ngừa bệnh 
động mạch vành? 


Có hai chiến lược phòng ngừa hay dự phòng 
bệnh động mạch vành: dự phòng tiên phát 
(nghĩa là dự phòng không cho bệnh xảy ra) và 
dự phòng thứ phát (tức là dự phòng không cho 
bệnh tái diễn). Tuy nhiên, dù là cách dự phòng 
nào cũng cần: 

- Phải điều chỉnh lối sống để hạn chế yếu tố 
nguy cơ như: bỏ thuốc lá (nếu hút thuốc); tập 
thể dục thường xuyên và thích hợp (tốt nhất là 
trên 30 phút một ngày; ít nhất 3 - 5 ngày trong 
một tuần); tránh các “stress” (căng thẳng trong 
cuộc sống, công việc quá tải); ăn giảm muối, 
không ăn mỡ và các phủ tạng động vật (đặc 
biệt là lòng hay dạ dày lợn,...); hạn chế ăn 
nhiều đồ ngọt, giảm cân nếu thừa cân hoặc béo 
phì, nếu giảm cân khó thực hiện thì phải tránh 
tăng cân. 

- Điều trị tốt một số bệnh lý có liên quan trực 
tiếp đến bệnh động mạch vành như: đái tháo 
đường: tăng huyết áp; rối loạn mỡ máu và béo phì. 


109 


https://tieulun.hopto.org 


- Tuân thủ tốt các hướng dẫn điều trị của bác 
sĩ đặc biệt là việc dùng thuốc đều đặn, khám 
kiểm tra định kỳ và so sánh giữa các lần khám, 
đặc biệt với các bệnh nhân cần dự phòng tái 
phát bệnh. 


110 


https://tieulun.hopto.org 


PHẦN BA 


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
SUY TIM MẠN TÍNH 


111 


https://tieulun.hopto.org 


112 


https://tieulun.hopto.org 


1. Tại sao cần phải quan tâm đến bệnh 
nhân suy tim? 


Hiện nay, trên thế giới, suy tìm là một bệnh lý 
phức tạp được quan tâm đặc biệt vì số người suy 
tim ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Tổ 
chức Y tế thế giới, ước tính có khoảng 23 - 26 
triệu người suy tim trên toàn thế giới. Tại các 
nước phát triển như Mỹ và châu Âu, suy tim là 
một vấn đề sức khỏe chính của cộng đồng. Ở Mỹ, 
có khoảng 6 triệu người mắc suy tim, mỗi năm có 
thêm trên 500.000 người được chẩn đoán suy tim. 
Tử vong do suy tim cao gấp 4 - 8 lần so với tử 
vong trong dân số nói chung theo từng lứa tuổi. 
Mức độ tử vong hằng năm tùy vào độ nặng nhẹ 
của suy tim: suy tim độ IV tỷ lệ tử vong là 30 - 
80%; độ III là 20 - 30%; độ I và II thấp hơn, 
khoảng < ð - 10%. Suy tim làm ảnh hưởng tới khả 
năng lao động, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc 
sống và là gánh nặng cho xã hội. Tại châu Âu, 
hằng năm, việc chăm và điều trị bệnh lý tim 
mạch, trong đó có suy tim, đã tiêu tốn 106 tỷ 
EUR. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng sẽ có sự 
bùng nổ bệnh tim mạch tại các nước trong khu 


115 


https://tieulun.hopto.org 


vực châu Á - Thái Bình Dương vào các thập kỷ 
đầu thế kỷ XXI, trong đó có Việt Nam. Do vậy, 
việc dự phòng và phát hiện sớm suy tim, điều trị 
sớm sẽ cải thiện tốt chất lượng cuộc sống, kéo dài 
đời sống và giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng 
kinh tế - xã hội cho nước ta. 


2. Vậy suy tim là gì ? 


Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, 
là hậu quả của tổn thương thực thể hay rối loạn 
chức năng co giãn của cơ tim dẫn đến tim không 
đủ khả năng tiếp nhận máu hoặc tống máu để 
cung cấp cho các nhu cầu hoạt động của cơ thể. 

Suy tim được xem như một quá trình rối 
loạn triệu chứng. Sự thay đổi triệu chứng không 
biểu thị một cách nhất quán ở mọi bệnh nhân 
trong những giai đoạn bệnh nhất định, thậm chí 
cả khi được điều trị. Triệu chứng không đáp ứng 
phù hợp với hoạt động thể lực còn do nhiều cơ 
chế ngoài tim tham gia chứ không chỉ riêng do 
suy tim. 

Suy tim được coi như một quá trình rối loạn 
tiến triển. Rối loạn chức năng thất trái (do tổn 
thương hoặc căng quá mức cơ tim) nói chung là 
một quá trình tiến triển, thậm chí ngay cả khi 
không có yếu tố gây tổn thương mới được xác 
định đối với tim. Quá trình đó được gọi là tái cấu 
trúc tâm thất, đặc biệt là thất trái. Đây là một 


quá trình thích ứng về cấu trúc trong suy tim, 


114 


https://tieulun.hopto.org 


nhưng lại dẫn đến tình trạng suy co bóp ngày 
càng xấu đi. 


3. Suy tỉm và suy tuần hoàn khác nhau 
thế nào? 


Khái niệm suy tim cũng cần phải được phân 
biệt với suy tuần hoàn. Suy tim theo định nghĩa 
trên chủ yếu là rối loạn chức năng tại tim. Còn 
suy tuần hoàn là sự bất thường của một trong số 
các thành phần cấu thành hệ tuần hoàn, bao gồm: 
tim, khối lượng máu, hemoglobin oxy hóa trong 
động mạch hoặc trong mạng mạch máu dẫn tới 
tim hoạt động không có hiệu quả mà không có tổn 
thương tại tìm. Ví dụ như: trong tai nạn xe cộ, 
bệnh nhân mất máu nhiều dẫn tới suy tuần hoàn, 
chứ không có suy tim. 


4. Các nguyên nhân nào dẫn tới suy tỉm? 


Phần lớn các bệnh lý tim mạch đều có kết cục 
cuối cùng là suy tim và dẫn tới tử vong. Tuy 
nhiên, cũng có một số bệnh lý khác ngoài tim 
mạch cũng gây hậu quả suy tim. Việc hiểu biết 
các nguyên nhân suy tim là hết sức cần thiết đối 
với dự phòng và điều trị, đặc biệt đối với người 
bệnh suy tim để phòng tránh và tự chăm sóc cho 
bản thân. Có rất nhiều nguyên nhân suy tim, 
nhưng người ta chia thành hai nhóm chính là 
nguyên nhân do tim mạch và do ngoài bệnh tim 
mạch (Bảng ]). 


115 


https://tieulun.hopto.org 


Bảng 1. Các nguyên nhân gây suy tim 





Nguyên nhân do bệnh tim mạch 





- Bệnh động mạch vành 

- Tăng huyết áp 

-_ Bệnh cơ tim nguyên phát 

- Bệnh van tim 

- Bệnh lý tim bẩm sinh: Còn ống động mạch, hẹp 
eo động mạch chủ, thông liên nhĩ, thông liên thất, tứ 
chứng Fallot,... 

- Loạn nhịp tim (cơn nhịp nhanh, nhịp chậm, rung 
nhĩ, nghẽn tim) 

-_ Bệnh cơ tim thể dày 

-_ Viêm cơ tim 

-_ Viêm màng ngoài tim 

-_ Bệnh cơ tim hậu sản 

- Bệnh cơ tim hạn chế (amyloidosis, bệnh nhiễm 
sắc tố sắt, sarcoidosis và các rối loạn đi truyền khác) 

-_ Bệnh cơ tim nhiễm độc (rượu, cocain, tia xạ) 





Nguyên nhân ngoài bệnh tim mạch 





-_ Bệnh collagen ([upus hệ thống, xơ cứng bì da) 

-_ Rối loạn nội tiết/chuyển hóa (bệnh tuyến giáp, 
đái tháo đường, u tủy thượng thận, những rối loạn di 
truyền khác) 

-_ Thiếu máu mạn tính 

- Quá tải dịch (ăn mặn, uống nhiều nước, không 
tuân thủ uống thuốc) 

- _ Giữ nước do thuốc (hóa trị liệu, ức chế COX 1 và 2, sử 
dụng nhiều cam thảo, glitazon, glucocorticoid, androgen, 
estrogen) 

- Bệnh phổi (tâm phế mạn, tăng áp động mạch 





r‹ + z *‹ 
phối, nhối máu phổi) 








116 


https://tieulun.hopto.org 





- Bệnh thận (suy thận, hội chứng thận hư, viêm 
cầu thận) 

-_ Hội chứng ngưng thở khi ngủ 

-_ Nhiễm trùng hệ thống/sốc nhiễm khuẩn 











5. Triệu chứng lâm sàng của suy tim là gì? 


Suy tim là một hội chứng gồm nhiều triệu chứng. 
Người bệnh cần biết các biểu hiện lâm sàng chính 
của suy tim là mệt, khó thở và ứ dịch cơ thể (phù, 
ran ở phối, gan to). Tuy nhiên, các triệu chứng này 
cũng có thể xuất hiện ở một số bệnh khác làm cho 
bệnh nhân không phân biệt được với suy tim. Trong 
một nghiên cứu ở Mỹ trên một quần thể lớn bệnh 
nhân suy tim, người ta đưa ra một bảng lâm sàng 
để bác sĩ cũng như bệnh nhân dễ nhận biết suy tim 
để tránh nhầm lẫn (Bảng 9). 


Bảng 2. Các triệu chứng suy tim theo nghiên 
cứu Framingham” 








Tiêu chuẩn chính Tiêu chuẩn phụ 

- Cơn khó thở kịch phát về|- Phù cổ chân hai bên 
đêm - Ho về đêm 

- Phông tĩnh mạch cổ - Khó thở gắng sức 

- Ran ở phổi - Gan to 














” Nghiên cứu Framingham là một nghiên cứu đoàn hệ 
tiến hành trên một bộ phận dân cư của thị trấn 
tramingham (bang Massachussetts, Hoa Kỳ). Nghiên cứu 
này cho phép xác định các yếu tố nguy cơ chính của bệnh 
tim mạch do xơ vữa động mạch. 


117 


https://tieulun.hopto.org 





- Hình ảnh tim to trên|- Tràn dịch màng phổi 


X - quang - Dung tích sống giảm 
- Phù phổi cấp 1/3 so với tối đa 
- Tiếng T3 (ngựa phì) - Nhịp tim nhanh Œœ 120 


- Áp lực tĩnh mạch trung|/phút) 
tâm > 16cm H;O 
- Thời gian tuần hoàn > 2ð 





giây 
- Phản hồi gan tĩnh mạch 
cổ (+) 





Tiêu chuẩn chính hoặc phụ: giảm > 4,Bkg trong ð ngày 
điều trị suy tim 





x , + 1 . 
Chân đoán xác định suy tim: 
Hoặc hai tiêu chuẩn chính hoặc một tiêu chuẩn chính 








` * “TA ˆ¿ 
và hai tiêu chuẩn phụ 





6. Ngoài triệu chứng lâm sàng cần phải 
` +, - .^ ˆ ˆ ` ` h4 
làm các xét nghiệm cận lâm sàng nào để 
” +, l 
chân đoán suy tỉm? 


Suy tim là một hội chứng do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Vì vậy, khi có triệu chứng suy 
tim cả thầy thuốc và bệnh nhân đều cần đi tìm 
nguyên nhân để điều trị từ gốc ngoài việc điều trị 
triệu chứng. Thăm khám lâm sàng là việc hết sức 
cần thiết đối với người bệnh và là quy trình thực 
hành lâm sàng chuẩn của thầy thuốc. Ngoài ra, 
một số phương pháp thăm dò cận lâm sàng trong 
suy tim cũng góp phần xác định nguyên nhân, 
đánh giá mức độ bệnh, tiên lượng suy tìm và theo 
dõi kết quả điều trị. Cụ thể: 


118 


https://tieulun.hopto.org 


- Đo nồng độ peptide bài niệu BNP hoặc NT - 
proBNP hữu ích trong loại trừ chẩn đoán suy tim 
cấp và đợt cấp của suy tim mạn tại phòng cấp 
cứu, trong sàng lọc bệnh nhân nghi ngờ suy tim Ở 
phòng khám bệnh, theo dõi kết quả điều trị và 
tiên lượng cho bệnh nhân suy tim. Định lượng 
hoóc môn tuyến giáp TSH và FT4 để xác định có 
hội chứng cường giáp hay không, một trong số 
nguyên nhân hay gặp ở bệnh nhân suy tim. 

- Điện tim và X-quang tim phổi là các xét 
nghiệm thường quy để đánh giá bệnh nhân suy 
tim tại phòng khám. 

- Siêu âm tim 2D và Doppler thường quy đánh 
giá cấu trúc và chức năng tim là hết sức cần thiết, 
góp phần chẩn đoán và tiên lượng cho bệnh nhân 
suy tim. 

- Chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập như xạ 
hình tưới máu cơ tim, siêu âm gắng sức với 
Dobutamin nhằm phát hiện thiếu máu cục bộ cơ 
tim và cơ tim còn sống ở bệnh nhân suy tim để giúp 
chẩn đoán nguyên nhân và hướng dẫn điều trị. 

- Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) có cản 
quang trên bệnh nhân suy tim nghi ngờ do bệnh 
động mạch vành hoặc có cơn đau thắt ngực mà 
không thể tiến hành hoặc từ chối chụp động mạch 
vành cản quang qua da. 

- Chụp động mạch vành cản quang qua da đối 
với bệnh nhân nghi ngờ suy tim do bệnh động 
mạch vành hoặc do bệnh cơ tìm hoặc van tim. 


119 


https://tieulun.hopto.org 


7. Giai đoạn suy tim là gì? 


Suy tim là hậu quả và con đường chung cuối 
cùng của hầu hết các bệnh lý tim mạch thực thể. 
Việc phân giai đoạn suy tim là cần thiết để dự 
phòng và điều trị đúng. Giai đoạn của suy tim 
nhấn mạnh về sự hình thành và tiến triển của 
bệnh, và có thể được sử dụng để mô tả một nhóm 
cá thể hoặc quần thể; chỉ ra cả yếu tố nguy cơ và 
những bất thường về cấu trúc tim có liên quan. 
Giai đoạn suy tim là tiến triển không thể can 
thiệp, nghĩa là tiến tới giai đoạn sau nặng hơn mà 
không quay lại giai đoạn trước đó. Người ta chia 
ra bốn giai đoạn suy tim gồm A, B, C và D. Mục 
tiêu can thiệp điều trị ở mỗi giai đoạn khác nhau. 
Ổ giai đoạn A mục tiêu là thay đổi các yếu tố nguy 
cơ, thì ở giai đoạn B là điều trị các bệnh tim thực 
thể, còn ở giai đoạn C và D là điều trị giảm các 
biến chứng và tỷ lệ tử vong (Bảng 3). 


8. Độ suy tim và giai đoạn suy tim khác 
øì nhau? 

Phân độ suy tim theo NYHA' (được nhiều Hội 
tìm mạch các nước áp dụng) là dựa vào tương 
quan giữa mức độ gắng sức và mức độ biểu hiện 
triệu chứng của những bệnh nhân có bệnh tim 


"NYHA (New York Heart Association): Hội tim mạch 
New York đề ra phân độ suy tim năm 1964 và tiếp tục bổ 
sung, chỉnh sửa về tiêu chuẩn phân độ suy tim vào năm 
1994. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tới nay. 


120 


https://tieulun.hopto.org 


thực thể, chủ yếu ở giai đoạn C và D (Bảng 9). 
Phân độ suy tim là đánh giá chủ quan của thầy 


thuốc được sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm 


sàng và nghiên cứu để xác định phương pháp 
chăm sóc sức khỏe chính xác, thích hợp cho người 
bệnh. Phân độ suy tim theo NYHA còn là yếu tố 
tiên lượng độc lập đối với tử vong. 


Bảng 3. Sự khác biệt giữa giai đoạn suy tim và 


độ suy tim theo NYHA 





Giai đoạn suy tim 


Độ suy tim theo NYHA 





A Người bệnh có nguy cơ 
cao suy tim nhưng chưa có 
bệnh tim thực thể hoặc 
triệu chứng suy tim 

B Có bệnh tim thực thể 
nhưng chưa có dấu hiệu 
hoặc triệu chứng suy tIm 
C Có bệnh tim thực thể và 
triệu chứng suy tim từ 
trước hoặc mới xuất hiện 


D Suy tim kháng trị cần có 





biện pháp can thiệp đặc biệt 


Độ 0 


Độ I: Hoạt động thể lực 
không bị hạn chế, không có 
triệu chứng suy tim 

Độ L: như trên 

Độ II: Hoạt động thể lực 


thông thường có triệu 
chứng suy tim, nhưng hết 
đi khi nghỉ ngơi 


Độ II: Hoạt động thể lực 
nhẹ có triệu chứng suy tim, 
nhưng hết đi khi nghỉ ngơi 
Độ IV: Bất kể hoạt động 
nào cũng có triệu chứng 
suy tim và không mất đi 
khi nghỉ ngơi 

Độ IV: như trên 











121 


https://tieulun.hopto.org 


9. Mục tiêu điều trị suy tim là gì? 


Như chúng ta đã biết, suy tim được coi như 
một quá trình bệnh lý tiến triển kể cả khi không 
có yếu tố xấu nào tác động thêm vào. Vì vậy, giai 
đoạn suy tim sẽ tuần tự tiến dần lên từ A, B, € và 
D mà không quay ngược trở lại. Điều trị suy tim 
sớm với mục đích làm chậm giai đoạn tiến triển 
của nó. Như vậy, mục tiêu điều trị cho cả người 
bệnh và thầy thuốc cần phải tập trung vào các 
biện pháp nhằm: 

- Cải thiện triệu chứng lâm sàng, khả năng 
hoạt động thể lực và chất lượng cuộc sống. 

- Giảm số lần nhập viện và tỷ lệ tử vong. 

Có nhiều biện pháp điều trị để đạt được hai 
mục tiêu này, nhưng tựu trung lại người ta chia 
ra hai biện pháp chính: các biện pháp điều trị 
không dùng thuốc và các biện pháp điều trị bằng 
thuốc, thiết bị cơ học hỗ trợ, cấy ghép tim. Đối với 
người bệnh cần hiểu cả hai biện pháp này, nhưng 
chú trọng hơn cả là biện pháp không dùng thuốc. 


10. Có phải chỉ điều trị triệu chứng suy 
tim là đủ? 


Nguyên tắc điều trị nguyên nhân gây nên suy tim 
Như chúng ta đều biết, suy tim là một hội 
chứng lâm sàng phức tạp được gây ra bởi nhiều 
nguyên nhân (do bệnh tim mạch và bệnh ngoài tim 
mạch). Vì vậy, nếu chỉ điều trị triệu chứng suy tim 
là chưa đầy đủ. Việc hiểu biết các nguyên nhân suy 


122 


https://tieulun.hopto.org 


tim (Bảng 1) là hết sức cần thiết đối với dự phòng 
và điều trị, đặc biệt đối với người bệnh suy tim để 
phòng tránh và tự chăm sóc cho bản thân. Điều trị 
nguyên nhân suy tim còn gọi là điều trị cơ bản, 
nhưng đôi khi cũng không thể loại bỏ được nguyên 
nhân (bệnh tăng huyết áp, bệnh cơ tim nguyên 
phát,...), nên kiểm soát hoặc khống chế các nguyên 
nhân gây suy tim (còn gọi là tình trạng hoặc bệnh 
lý căn bản) thì mới hỗ trợ được điều trị suy tim. Ví 
dụ như: người bệnh tăng huyết áp phải được kiểm 
soát tốt huyết áp ở mức bình thường: người bệnh 
mắc bệnh hẹp động mạch vành phải được nong và 
đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu chủ vành khi có 
chỉ định để khôi phục máu nuôi dưỡng cơ tim; 
người bệnh mắc các bệnh van tim hoặc bệnh tim 
bẩm sinh phải được phẫu thuật thay van hoặc sửa 
chữa khi có chỉ định để khắc phục rối loạn dòng 
chảy của máu; người bệnh mắc các rối loạn nhịp 
tim phải được điều trị hết rối loạn nhịp; người bệnh 
mắc bệnh Basedow phải được điều trị cường giáp; 
người bệnh mắc bệnh phổi mạn tính phải được 
điều trị ổn định bệnh lý phối;... 


11. Thế nào là các yếu tố thuận lợi làm suy 
tim tiến triển? 


Nguyên tắc loại bỏ các yếu tố thuận lợi làm suy 
tim tiến triển trong điều trị 

Có nhiều yếu tố thúc đẩy suy tim nặng thêm 
nhưng không phải là nguyên nhân gây suy tim. 


135 


https://tieulun.hopto.org 


Hoạt động thể lực của con người vốn là thuộc 
tính tự nhiên. Tuy nhiên, người bệnh suy tim lại 
cần phải hạn chế, tránh gắng sức thể lực nặng 
bất thường. Ngày nay, với nhịp sống hiện đại, 
người bệnh suy tim rất dễ bị ảnh hưởng bởi các 
áp lực gánh nặng xã hội và căng thẳng tâm lý 
(stress). Các yếu tố này sẽ làm tăng hoạt động 
của hệ thần kinh giao cảm, dẫn tới tăng tiết một 
loại nội tiết thần kinh là catecholamin gây tăng 
nhịp tim và hậu quả là suy tim nhanh chóng. Vì 
vậy, người bệnh suy tim cần hết sức tránh 
“stress”. Rượu không những là nguyên nhân mà 
còn là một yếu tố thúc đẩy suy tim nặng thêm 
do làm tăng chuyển hóa cơ bản không cần thiết, 
dẫn tới tăng nhịp tim và hậu quả là suy tim 
nặng thêm. Nhiễm cúm hoặc các vi khuẩn gây 
bệnh cũng là yếu tố bất lợi cho người bệnh suy 
tim, vì các tác nhân này gây ra phản ứng sốt 
của cơ thể dẫn tới tăng tần số tim. Ở các nước 
Âu - Mỹ, người ta có chương trình tiêm phòng 
cúm cho các bệnh nhân suy tim để dự phòng 
yếu tố gây tăng nặng suy tim. Việc tuân thủ 
điều trị suy tìm cũng là một trong những yếu tố 
làm suy tim tiến triển. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy, việc tuân thủ điều trị liên quan đến tỷ lệ 
nhập viện, chất lượng cuộc sống và tỷ lệ tử 
vong. Vì vậy, cả thầy thuốc và bệnh nhân suy 
tim cần có một chương trình, kế hoạch điều trị 
chặt chẽ và phải thực hiện cho đúng, lâu dài. 


124 


https://tieulun.hopto.org 


Đây gần như là yếu tố quyết định cho thành bại 
của điều trị đối với bệnh nhân suy tim. 


12. Muốn cải thiện triệu chứng suy tỉm 
phải làm gì? 

Nguyên tắc điều trị triệu chứng suy tim 

Điều trị các triệu chứng của suy tim nhằm 
giảm nhẹ hoặc ổn định độ suy tim và đạt các 
mục tiêu của điều trị suy tim như đã nêu trong 
câu hỏi số 9. Có nhiều biện pháp điều trị để đạt 
được hai mục tiêu này, nhưng tựu trung lại 
người ta chia ra hai biện pháp chính: các biện 
pháp điều trị không dùng thuốc và các biện 
pháp điều trị bằng thuốc, thiết bị cơ học hỗ trợ, 
cấy ghép tim. Đối với người bệnh cần hiểu cả hai 
biện pháp này, nhưng chú trọng hơn cả là biện 
pháp không dùng thuốc. 


138. Các biện pháp điều trị suy tim không 
dùng thuốc là gì? 


Điều trị suy tim không dùng thuốc bao gồm 
nhiều biện pháp và người bệnh cần hiểu biết rõ về 
những biện pháp đó để phối hợp cùng thầy thuốc 
và tự chăm sóc cho mình đạt mục tiêu. Các biện 
pháp điều trị suy tim không dùng thuốc là tăng 
cường sự hiểu biết của bệnh nhân về suy tim qua 
tư vấn của bác sĩ và tham gia sinh hoạt câu lạc bộ 
suy tim của các bệnh nhân; điều chỉnh chế độ 
ăn uống, giảm cân, ngừng và bỏ hút thuốc lá, 


125 


https://tieulun.hopto.org 


hoạt động thể lực thích hợp và giải quyết các vấn 
đề tâm lý. 


14. Người bệnh làm gì để tăng hiểu biết về 
suy tỉm? 


Thầy thuốc cần phải giải thích rõ và bệnh nhân 
cần tự tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng của 
suy tim để tăng sự hiểu biết về bệnh tật. Thầy 
thuốc cần hướng dẫn cho bệnh nhân cách tự theo 
dõi các dấu hiệu và triệu chứng suy tim (mức độ 
khó thở khi gắng sức, phù chân, tăng cân, cách đo 
số lượng nước tiểu,...); cách tự biết chăm sóc và 
biết khi nào cần liên hệ với thầy thuốc để được tư 
vấn (khi khó thở, chân phù và cân nặng tăng lên, 
lượng nước tiểu ít đi,..). Thầy thuốc phải giải 
thích rõ và hướng dẫn tỉ mỉ cho bệnh nhân các 
loại thuốc đang điều trị (loại thuốc, tác dụng, liều 
dùng và tác dụng không mong muốn của thuốc) để 
bệnh nhân hiểu cùng phối hợp điều trị, thậm chí 
có thể cho phép bệnh nhân tự điều chỉnh liều 
lượng thuốc (thuốc lợi tiểu). 


15. Điều gì cần lưu ý trong điều chỉnh chế 
độ ăn, uống của bệnh nhân suy tỉm? 


Đối với bệnh nhân suy tim cần duy trì một chế 
độ ăn lành mạnh (nhiều rau quả, thành phần 
chất bột, chất đạm, chất béo hợp lý,...). Quan 
trọng nhất đối với bệnh nhân suy tim là phải 
kiểm soát được lượng nước đưa vào cơ thể. Lượng 


126 


https://tieulun.hopto.org 


nước đưa vào cơ thể hằng ngày phải cân bằng với 
lượng nước thải ra thông qua đo lượng nước tiểu 
và cân nặng. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào điều 
kiện thời tiết, khí hậu (nhiệt độ và độ Ẩm cao thì 
có thể uống tăng lượng nước hơn). Thông thường, 
lượng nước đưa vào cơ thể hằng ngày (nước uống, 
nước trong thức ăn) ở bệnh nhân suy tim là 1,5 - 
2,0 lítmngày. Ỏ những bệnh nhân suy tim nặng 
thì việc kiểm soát lượng nước đưa vào cần phải 
chặt chẽ hơn (< 1,5 lít/ngày). Người bệnh nên sử 
dụng các loại cốc uống nước có vạch đánh dấu 
khối lượng nước, uống nước từng ít một và rải ra 
trong ngày, hết sức tránh uống nhiều nước trong 
một lần. 

Vấn đề thứ hai cũng không kém phần quan 
trọng là kiểm soát được lượng muối trong thức ăn 
hằng ngày. Hầu hết các khuyến cáo của các hội 
tim mạch đều thống nhất là người bệnh suy tim 
cần thực hiện chế độ ăn hạn chế muối < 2g/ngày, ở 
bệnh nhân suy tim nặng < 1,4g/ngày. Để ước 
lượng muối ăn hằng ngày người ta đưa ra cách 
tính như sau: 

1⁄4 thìa cà phê tương đương 0,ð75g muối ăn 

1⁄2 thìa cà phê tương đương 1,15g muối ăn 

3⁄4 thìa cà phê tương đương 1,725g muối ăn 

1 thìa cà phê đầy tương đương 2,3g muối ăn 

Thực hiện một số nguyên tắc lựa chọn thực 
phẩm để giảm muối (< 2g/ngày) như sau: 

- Lựa chọn thịt gia cầm tươi và ướp lạnh 


127 


https://tieulun.hopto.org 


- Lựa chọn thận trọng các thực phẩm đóng gói 
và chế biến sẵn 

- Lựa chọn rau xanh, hoa quả tươi và được để 
lạnh; nếu đóng hộp thì là loại trên nhãn ghi 
“không cho thêm muối” 

- Lựa chọn thận trọng các loại g1a vị 

- Tăng cường ăn các loại ngũ cốc 


16. Bệnh nhân suy tỉm có được uống 
rượu không? 


Bệnh nhân suy tim cũng được khuyến cáo về 
vấn đề uống rượu. Mặc dù cho đến nay, các 
nghiên cứu về mức sử dụng rượu từ mức độ ít đến 
vừa thì có nguy cơ suy tim thấp hơn, nhưng để 
giải thích đầy đủ về mối liên quan này thì còn 
chưa rõ ràng. Tuy nhiên, người ta thống nhất 
rằng, đối với bệnh nhân nam giới suy tim thì cho 
phép 2 đơn vị uống/ngày, nữ giới thì cho phép 1 
đơn vị uống/ngày. Theo quy định quốc tế, 1 đơn vị 
uống tương đương 355ml bia hoặc 148ml rượu 
vang hoặc 44m] rượu mạnh ©œ 40% cồn). 


17. Thuốc lá có tác hại thế nào và tại sao 
phải bỏ thuốc lá? 

Trong thuốc lá có rất nhiều thành phần hữu 
hình và hóa học gây tác hại cho hệ tìm mạch. Tuy 
nhiên, những tác hại cơ bản là gây rối loạn chức 
năng co giãn mạch máu, viêm và biến loạn nhóm 
mỡ máu góp phần gây xơ vữa mạch máu. Chỉ 


128 


https://tieulun.hopto.org 


riêng nicotin trong thuốc lá gây giảm khả năng sử 
dụng NO (nitric oxid - chất làm giãn mạch) của 
mạch máu làm co thắt mạch ngoại vi, hậu quả là 
tăng huyết áp. Trong thực tế người ta thấy, sau 
khi hút thuốc lá nhịp tim tăng thêm lỗ - 20 
nhịp/phút, huyết áp tăng thêm 5 - 10 mmHg kéo 
dài thậm chí 30 - 60 phút. Tăng nhịp tim và 
huyết áp đều là các yếu tố làm cho suy tim tăng 
nặng thêm. 

Hút thuốc lá một mặt gây biến đổi nội mạc 
mạch máu, mặt khác gây tác động trên các thành 
phần mỡ máu. Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh ở người hút thuốc lá nông độ cholesterol, 
triglycerid và LDL-cholesterol tăng lên đáng kể, 
ngược lại HDL-cholesterol (loại mỡ có lợi cho sức 
khỏe) giảm thấp hơn so với ở những người không 
hút thuốc. Rối loạn mỡ máu là yếu tố nguy cơ gây 
xơ vữa mạch máu mà hậu quả có thể dẫn đến bệnh 
động mạch vành, bệnh mạch máu ngoại vi. Những 
bệnh này là gốc rễ gây ra suy tim. Vì vậy, bệnh 
nhân suy tim cần đoạn tuyệt với hút thuốc lá. 


18. Bệnh nhân suy tim có cần điều chỉnh 
cân nặng không? 

Cần giảm cân nặng cơ thể ở những bệnh nhân 
suy tim có thừa cân và béo phì. Trong một nghiên 
cứu khoa học người ta thấy rằng, cứ tăng mỗi một 
đơn vị BMI thì tăng nguy cơ suy tim từ ð - 7% ở 
nam giới và những phụ nữ quá cân có nguy cơ suy 


129 


https://tieulun.hopto.org 


tìm tăng gấp đôi so với phụ nữ có BMI bình 
thường. Nghiên cứu cho thấy, người quá cân hoặc 
béo phì có thể giảm 0,5kg thể trọng/tuần, nghĩa là 
nếu bạn thừa 10 kg thể trọng thì giảm trong vòng 
trên 20 tuần (5 - 6 tháng) và sẽ giữ được đúng 
hình thể mong muốn. Khi giảm cân quá nhanh 
bạn sẽ chỉ giảm được nước hoặc tổ chức không có 
mỡ chứ không giảm được nhiều mỡ, gây ra rối 
loạn nước và điện giải cho cơ thể, thậm chí rối 
loạn chức năng tim mạch. Các bệnh nhân suy tim 
bị thừa cân hoặc béo phì cần có một lộ trình giảm 
cân chậm và theo dõi chặt chẽ. 

Các bệnh nhân suy tim không có thừa cân, béo 
phì cũng cần kiểm soát cân nặng cơ thể ổn định ở 
mức cho phép (duy trì BMI từ 18 - 22) thông qua 
điều chỉnh chế độ ăn. Sự biến động cân nặng 
nhiều (kể cả tăng hoặc giảm) trong một thời gian 
ngắn đều bất lợi đối với người bệnh suy tim vì tim 
suy không thể thích ứng được. 


19. Bệnh nhân suy tim có nên hoạt động 
thể lực không? 


Hoạt động thể lực của bệnh nhân suy tim, 
trước tiên là do thầy thuốc đánh giá tình trạng 
bệnh và khả năng gắng sức để hướng dẫn cụ thể 
cho bệnh nhân theo đó, người bệnh thực hiện và 
tự theo dõi đáp ứng của cơ thể với gắng sức để có 
quyết định phù hợp. Khi quả tim bị suy co bóp 
đương nhiên là khả năng đáp ứng với hoạt động 


130 


https://tieulun.hopto.org 


thể lực của người bệnh kém đi. Tuy nhiên, nhiều 
nghiên cứu khoa học cho thấy, bệnh nhân suy tim 
nếu được huấn luyện thể lực theo một quy trình 
của thầy thuốc thì có nhiều lợi ích trong cải thiện 
khả năng gắng sức, giảm mức catecholamin trong 
máu cũng như trong cơ, lúc nghỉ cũng như lúc 
gắng sức, cải thiện chức năng thở, cải thiện chức 
năng nội mạc mạch máu tạo ra nhiều NO (chất 
gây giãn mạch), cải thiện sự thích ứng của cơ tim, 
góp phần kéo dài thời gian sống và giảm tử vong, 
cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống. 


20. Hoạt động thể lực như thế nào là phù 
hợp với bệnh nhân suy tim? 


Các khuyến cáo về suy tim của nhiều nước trên 
thế giới cũng như của Hội tim mạch Việt Nam đều 
đưa ra cách lựa chọn các loại hình hoạt động thể 
lực cho bệnh nhân suy tim. Bệnh nhân cần lựa 
chọn loại hoạt động mà mình ưa thích và thường 
hay làm, nên có bạn hoặc người thân theo kèm để 
giúp đỡ. Cần tuân thủ khởi động trước và thư giãn 
sau mỗi khi hoạt động thể lực. Øi bộ là loại hình 
vận động nên lựa chọn ban đầu, đi tăng dần 
khoảng cách, rồi dần dần có thể đổi sang loại hình 
vận động khác như đạp xe hoặc bơi. Có một quy 
luật cơ bản để người bệnh tự đánh giá là nếu bệnh 
nhân vẫn có thể nói chuyện được trong khi thực 
hiện gắng sức là hoạt động thể lực phù hợp; còn 
nếu bệnh nhân không thể nói chuyện được tức là 


151 


https://tieulun.hopto.org 


hoạt động thể lực đó đã quá mức của họ, cần phải 
ngừng gắng sức ngay, thậm chí có thể phải liên hệ 
ngay với bác sĩ. Không được thực hiện gắng sức 
sau các bữa ăn chính, nên thực hiện 1 - 2 giờ sau 
bữa ăn nhẹ. 


21. Bệnh nhân suy tim liệu có được hoạt 
động tình dục? 


Hoạt động tình dục cũng là một loại hoạt động 
thể lực mà bệnh nhân suy tim cũng cần phải chú 
ý. Bệnh nhân cần phải chắc chắn rằng mình vẫn 
còn ham muốn thật sự và bảo đảm rằng hoạt 
động tình dục không ảnh hưởng thái quá đến 
triệu chứng suy tim. Một số nghiên cứu khoa học 
cho thấy, bệnh nhân suy tim vẫn có thể tận 
hưởng mãn nguyện đời sống tình dục mà không 
ảnh hưởng nhiều đến tình trạng suy tim. Nếu 
nhận thấy có trục trặc trong hoạt động tình dục 
bệnh nhân cần tự phân tích nguyên nhân do suy 
tim hay do các thuốc điều trị suy tim hay do rối 
loạn cương dương vốn có của chính người bệnh. 
Đừng xấu hổ và người bệnh nên mạnh dạn đến 
bác sĩ để xin ý kiến tư vấn. Đôi khi vì vấn đề này 
không được giải thích hoặc hướng dẫn đúng cách 
sẽ trở thành gánh nặng tâm lý đối bệnh nhân 
làm suy tim nặng thêm. Thầy thuốc cũng cần tế 
nhị và chủ động hỏi bệnh nhân về vấn đề này. 
Người bệnh tuyệt đối không được phép dùng các 
thuốc kích thích sinh lý trước khi tham khảo ý 


132 


https://tieulun.hopto.org 


kiến tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trong hoạt 
động tình dục. 


22. Tâm lý có tác động thế nào đến bệnh 


nhân suy tim? 


Bệnh nhân suy tim cần hiểu rằng, các triệu 
chứng trầm cảm và rối loạn nhận thức thường có 
ở trong bệnh suy tim và có thể ảnh hưởng gắn liền 
với họ. Các nghiên cứu khoa học đều cho thấy, 
trầm cảm làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân 
suy tim tương đương với các yếu tố tăng huyết áp, 
hút thuốc lá, béo phì và đái tháo đường. Người ta 
cũng thấy bệnh nhân suy tim có dấu hiệu trầm 
cảm ít gắn kết với uống thuốc điều trị. Các vấn đề 
tâm lý có thể xảy ra trong quá trình bệnh, liên 
quan đến thay đổi lối sống, đến các thuốc điều trị 
hoặc các thiết bị cấy vào cơ thể hoặc ghép tim. 
Bệnh nhân cần nhận biết và đối mặt với nó. Vì 
vậy, bệnh nhân phải thường xuyên trao đổi với 
thầy thuốc về bệnh, về phác đồ điều trị hoặc tự 
điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần có sự hỗ 
trợ của gia đình, người thân hoặc tự mình điều 
chỉnh các vấn đề về tâm lý. Các nghiên cứu khoa 
học cũng cho thấy hỗ trợ xã hội tốt sẽ làm giảm tỷ 
lệ kém tuân thủ điều trị, giảm tái nhập viện, 
giảm tỷ lệ tự tử, tránh được stress đối với bệnh 
nhân suy tim. Nếu có các vấn đề về tâm lý thực sự 
sâu sắc thì người bệnh cần phải tìm đến các 
chuyên gia tâm lý để giúp đỡ. Bệnh nhân suy tim 


133 


https://tieulun.hopto.org 


cần hết sức tránh căng thẳng tâm lý hoặc xúc 
động mạnh. 


23. Các biện pháp điều trị suy tim dùng 
thuốc là gì? 


Sử dụng các thuốc điều trị suy tim là biện 
pháp chính yếu trong y học hiện đại. Có nhiều 
loại thuốc được sử dụng trong điều trị suy tim 
mà bệnh nhân cần tìm hiểu tác dụng, liều dùng 
và tác dụng không mong muốn để tự theo dõi, 
phối hợp với thầy thuốc để đạt hiệu quả điều trị. 
Điều trị suy tim là điều trị thường xuyên, liên 
tục, kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc hiểu biết 
các thuốc điều trị suy tim đối với người bệnh là 
hết sức cần thiết. 

Các thuốc chỉ định cho bệnh nhân suy 
tim mmạn tính có triệu chứng lâm sàng: 

- Nhóm thuốc ức chế men chuyển angiotensin: 
gồm nhiều loại thuốc có cùng một cơ chế tác dụng 
trên hệ renin-ang1otensin-aldosteron. Trong suy 
tim, việc giảm co bóp dẫn tới giảm cung lượng 
tim, hậu quả là kích thích hệ renin-angiotensin- 
aldosteron để tăng giữ nước, muối và tăng sức 
cản mạch ngoại vi nhằm duy trì lại cung lượng 
bình thường. Tuy nhiên, điều này lại làm tim 
hoạt động quá mức và càng suy nhanh hơn mà 
được các nhà chuyên môn gọi là “vòng xoắn” 
bệnh lý. Angiotensin trong quá trình hoạt động, 


134 


https://tieulun.hopto.org 


nhờ một men chuyển dạng thành chất 
angiotensin II, chất này gây co thắt mạch và 
tăng tổng hợp aldosteron (tăng giữ muối trong cơ 
thể) dẫn tới tăng huyết áp, tăng cung lượng tim. 
Ở những người suy tìm các nghiên cứu đều thấy 
nồng độ các chất này tăng trong máu. Các thuốc 
ức chế men chuyển angiotensin sẽ làm giãn 
mạch, giảm tổng hợp aldosteron dẫn tới giảm sức 
cản mạch ngoại vi và muối trong cơ thể, kết quả 
là giảm gánh nặng cho tim. Các thuốc này mới 
ra đời khoảng 2ð - 30 năm gần đây, nhưng được 
coi như một cuộc cách mạng trong điều trị suy 
tim và tăng huyết áp. Các thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin hiện nay thường được sử 
dụng điều trị suy tim như: Benazepril, 
Enalaprl, Captoprll, Lisinoprll, Perindoprll, 
Ramipril, Quinaprl. 

Các tác dụng không mong muốn cần chú ý 
khi sử dụng nhóm thuốc này là: 

- Ho khan không thể chấm dứt bằng bất cứ 
cách nào. Nếu bệnh nhân có triệu chứng này sau 
khi uống thuốc thì cần phải ngừng và chuyển 
thuốc điều trị suy tim khác. Nếu bệnh nhân suy 
tim có triệu chứng ho từ trước (do bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính) khi uống thuốc này mà có tác 
dụng phụ là ho xuất hiện thì khó phân biệt được. 
Mặc dù thầy thuốc đã điều trị ho có từ trước 
đúng cách mà bệnh nhân không đỡ thì cũng có 


135 


https://tieulun.hopto.org 


thể nghĩ tới nguyên nhân do thuốc và phải 
chuyển thuốc điều trị suy tim khác. 

- Mẩn ngứa da, mất vị giác có thể xảy ra 
trong khi uống thuốc này. 

- Tăng kali máu, cần hết sức chú ý khi sử 
dụng cho những bệnh nhân có suy thận. 

- Nhóm thuốc ức chế thụ thể giao cảm beta: 
Một trong những cơ chế điều chỉnh nhịp tim và 
sức co bóp của tim là thông qua các hoóc môn 
thần kinh tác động trên các thụ thể giao cảm (œ 
hoặc ÿ) ở bề mặt các tế bào cơ tim và thành 
mạch. Khi hệ thần kinh giao cảm bị kích thích 
nó sẽ gây tăng co bóp cơ tìm, co mạch, tăng nhịp 
tim dẫn tới tăng cung lượng tim cung cấp máu 
nuôi dưỡng cơ thể. Ở người bệnh suy tim có 
nhiều bằng chứng cho thấy sự hoạt động vượt 
trội của hệ thần kinh giao cảm. Như vậy, nó sẽ 
làm tăng hoạt động co bóp của cơ tim vốn đã bị 
suy yếu và sẽ làm nặng thêm tình trạng suy 
tim. Đây cũng là một vòng luẩn quần của cơ chế 
thích ứng của hệ tim mạch. Các thuốc ức chế 
thụ thể giao cảm bêta sẽ làm giảm sự đáp ứng 
của cơ tim đối với sự kích thích của hệ thần 
kinh giao cảm, dẫn tới giảm tần số tim, tim sẽ 
có thời gian thư giãn tốt hơn để co bóp, giảm sức 
cản mạch ngoại vi. Kết quả là duy trì được cung 
lượng tim, cải thiện triệu chứng suy tim. Tuy 
nhiên, không phải bất kỳ loại thuốc ức chế thụ 


136 


https://tieulun.hopto.org 


thể giao cảm beta nào cũng có tác dụng này. 
Cho đến nay, qua các thử nghiệm lâm sàng 
thuốc, người ta đều thống nhất đưa ra khuyến 
cáo cho ba loại thuốc được phép sử dụng trong 
điều trị suy tim là Carvedilol, Bisoprolol và 
Metoprolol. Khi sử dụng các thuốc này nhất 
thiết phải do bác sĩ chuyên khoa tim mạch kê 
đơn và hướng dẫn kỹ người bệnh cách dùng. 

Khi sử dụng các thuốc ức chế thụ thể giao 
cảm beta bệnh nhân suy tim cần chú ý: có thể có 
tác dụng không mong muốn gây xuất hiện triệu 
chứng hoặc cơn hen phế quản ở các bệnh nhân 
có cơ địa hen; lạnh chân tay, trầm cảm, rối loạn 
cương dương, rối loạn giấc ngủ, hạ đường huyết 
ở người bệnh đái tháo đường (khó đánh giá khi 
sử dụng chung với thuốc chống đái tháo đường). 

- Nhóm thuốc kháng aldosteron/corticoid 
khoáng: là các thuốc ức chế các thụ thể gắn kết 
với aldosteron có áp lực khác nhau hoặc với các 
hoóc môn corticoid khoáng làm mất tác dụng tái 
hấp thu nước và muối ở thận, tạo ra tác dụng lợi 
tiểu trong suy tim. Kết quả là giảm ứ nước 
trong cơ thể, giảm khối lượng máu lưu hành, 
giảm gánh nặng cho tim. Mặt khác, do ngăn cản 
aldosteron tác động tại cơ tim và mạch máu 
nên thuốc làm giảm hiện tượng xơ hóa và tái 
cấu trúc tâm nhĩ, tâm thất, dự phòng được 
hiện tượng rối loạn điện học và cơ học ở tim. 


137 


https://tieulun.hopto.org 


Các thuốc hiện nay có trên thị trường nước ta là 
SpIronolactone, Eplerenone, Triamterene. 

Khi sử dụng các thuốc lợi tiểu kháng aldosteron/ 
corticoid khoáng cẩn chú ý những điểm sau: 

- Thuốc có thể gây đi tiểu nhiều (số lượng và 
số lần), vì vậy nên uống thuốc này vào buổi sáng 
và nên chọn những nơi gần nhà vệ sinh để đi lại 
thuận tiện. 

- Có thể gây bất lực ở một số nam giới. 

- Bệnh nhân có kèm theo suy thận cần hết sức 
lưu ý, vì thuốc có tác dụng lợi tiểu nhưng giữ kali 
nên gây suy thận nặng thêm. 

- Khi dùng thuốc này kết hợp với thuốc ức chế 
men chuyển trong điều trị suy tim sẽ làm tăng 
kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc suy 
thận. Vì vậy, bệnh nhân cần phải định kỳ thử điện 
giải đổ khi dùng thuốc. 

- Làm tăng hoặc đau khớp bàn chân đột ngột 
do gây tăng acid uric huyết tương, có thể dẫn tới 
cơn gút cấp (hiếm gặp). 

Ba nhóm thuốc trên có thể được chỉ định 
riêng rẽ hoặc kết hợp (hai hoặc ba loại thuốc) 
trong điều trị suy tim, tùy theo mức độ bệnh và 
sự chấp nhận của người bệnh. 

Các thuốc khác chỉ định cho bệnh nhân 
suy tìm mạn tính có triệu chứng lâm sàng: 

- Thuốc lợi tiểu khác: là các thuốc có tác dụng 
lợi tiểu nhưng không nằm trong nhóm kháng 


138 


https://tieulun.hopto.org 


aldosteron/corticoid khoáng. Các thuốc lợi tiểu 
khác phổ biến ở nước ta gồm: Hydrochlorothiazide, 
Indapamide, Furosemide,.. Chúng cũng có tác 
dụng điều trị tương tự như thuốc nhóm kháng 
aldosteron/corticoid khoáng. Thuốc có tác dụng 
giảm triệu chứng suy tim, có thể giảm nguy cơ tử 
vong, cải thiện khả năng gắng sức. 

Khi sử dụng các thuốc lợi tiểu này, bệnh 
nhân có thể thấy một số tác dụng không mong 
muốn giếng như của thuốc kháng 
aldosteron/corticoid khoáng, nhưng có một điểm 
khác là chúng gây giảm cả Natri và Kali máu, 
dẫn tới rối loạn nhịp tim. Vì vậy, bệnh nhân cần 
phải định kỳ thử điện giải đổ khi dùng thuốc. 
Bệnh nhân cần được hướng dẫn kỹ để có thể tự 
điều chỉnh liều các thuốc lợi tiểu trên cơ sở theo 
dõi các triệu chứng phù, khó thở và đo cân nặng 
hằng ngày. 

- Nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin II: 
Angiotensin II tác động trên các tế bào cơ quan 
đích hoặc tổ chức thông qua tiếp xúc với các thụ 
thể có trên bề mặt tế bào để tạo ra tác dụng của 
chúng. Như vậy, ức chế các thụ thể ở các tế bào 
đích của cơ quan hoặc tổ chức mà angiotensin II 
tác động thì cũng có kết quả như ức chế men 
chuyển angiotensin. Đây chính là cơ chế tác 
dụng của thuốc ức chế thụ thể angiotensin II. 
Các thuốc trong nhóm này hiện nay thường 


139 


https://tieulun.hopto.org 


được sử dụng điều trị tăng huyết áp như 
Candesartan, Ibesartan, Losartan, TelmIsartan, 
Valsartan. Thuốc có tác dụng giống như loại 
thuốc ức chế men chuyển angiotensin, nhưng có 
lợi điểm là không gây ho. Vì vậy, thuốc được chỉ 
định sử dụng thay thế cho thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin khi bệnh nhân không dung 
nạp hoặc dị ứng với thuốc ức chế men chuyển 
ang1otensin. 

Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II có thể 
gây tăng kali máu, do đó cần hết sức chú ý khi 
sử dụng cho những bệnh nhân có suy thận. Khi 
điều trị suy tim không được chỉ định phối hợp 
thuốc này với thuốc ức chế men chuyển do gây 
ra tăng kali máu và suy thận nặng. 

- Thuốc ức chế kênh Tf (Tvabradin): Kênh T; là 
một kênh trao đổi ion qua màng tế bào của nút 
phát nhịp của tim. Trong suy tim, nhịp tim 
thường nhanh để tăng lưu lượng tim. Tuy nhiên, 
nhịp tim nhanh thường xuyên là bất lợi cho cơ 
tim đã suy co bóp, làm tim nhanh chóng suy hơn 
nữa. Vì vậy, tác động trên nhịp tim làm chậm 
lại đến mức cho phép là một biện pháp điều trị 
suy tim. Thuốc ức chế kênh I; có tác dụng làm 
chậm nhịp xoang. Qua các thử nghiệm thuốc 
người ta thấy, bệnh nhân suy tim có chức năng 
co bóp kém, nhịp tim > 7ð lần/phút, khi sử dụng 
kết hợp thuốc này với một số thuốc như ức chế 


140 


https://tieulun.hopto.org 


bêta, ức chế men chuyển angiotensin thì tỷ lệ 
nhập viện thấp, kéo dài thời gian sống hơn so 
với nhóm không sử dụng thuốc này. 

- Thuốc Digoxin: là thuốc được dùng lâu đời 
trong điều trị suy tim. Thuốc có tác dụng tăng 
co bóp cơ tim và giảm nhịp tim thông qua tác 
động lên hệ thần kinh giao cảm. Trên lâm sàng 
thuốc giúp cải thiện triệu chứng suy tim rõ rệt, 
giảm số lần nhập viện. Tuy nhiên, thuốc cũng 
gây ra nguy cơ cao các biến chứng (tử vong và 
suy tim trên bệnh động mạch vành) do liều tác 
dụng và liều độc của thuốc gần nhau. Vì vậy, 
cần theo dõi bệnh nhân chặt chẽ khi dùng thuốc 
và thường không được chỉ định dùng loại thuốc 
này lâu dài. 


141 


https://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
Phân một: NHỮNG ĐIỀU CẨN BIẾT VỀ 
TĂNG HUYẾT ÁP tị 
Phần hai: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Tõ 
Phẳẩnba: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
SUY TIM MẠN TÍNH 111 
142 


https://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
TS. ĐỒ QUANG DŨNG 


Biên tập nội dung:  Th§. NGUYÊN KIM NGA 
ThS. NGUYÊN KIỂU LOAN 


Trình bày bìa: PHẠM DUY THÁI 
Chế bản vi tính: ĐÀO BÍCH 
Sửa bản in: NGUYÊN THANH PHƯƠNG 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN KIỀU LOAN 
143 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





NHÀ XUẤT BẢN PHÍNH TRỊ QUỐC: 61A SỰ THẬT; Số 8/88 Duy Tân, Cầu 6iấy, Hà Nội 


 BˆI,(00.(/1220/)00).,//10 0.7272.109) )0/0(2))(0H()003j00 .//2/)1( 22.010.) /0/)(0 0H40) 000 |4) 





TÌM ĐỌC SÁCH 


m Thầy thuốc Ưu tú - Bác sĩ Quách Tuân Vinh 
THỰC PHAM VỚI BỆNH ƯUNG THƯ 


m PGS. TS. BSCC. Trần Đình Toàn `". 
ĂN UỐNG - PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH Ở NGƯỜI CÓ TUỒI 


m GS. TSKH. Hoàng Tích Huyền 
CN THẬN VỚI TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUÓC 








5211187443 
Í lÌÌ 57-2 






































https://tieulun.hopto.org 


